


NGƯỜI CHẾT 
ĐI VỀ ĐÂU? 





NGƯỜI CHẾT ĐI VỀ ĐÂU? 
NGUYÊN MINH 


Bản quyền thuộc về tác giả và Nhà xuất bản Liên Phật Hội. 


Copyright © 2016 by Nguyen Minh 
ISBN-13: 978-1539626619 
ISBN-10: 153962661X 


© All rights reserved. No part of this book may be 
reproduced by any means without prior written permission 
from the pubilisher. 


NGUYÊN MINH 


soạn dịch 


“w 
`. 
“ “ 


NHÀ XUẤT BẢN LIÊN PHẬT HỘI 


Lời nói đầu 


Ga» nàu được biên soạn chủ yếu dựa uào một 
cuốn sách bằng tiếng Tâu Tạng có nhan đề là 
Bardo Thớdol, trước đâu được mmột u† Lạt-ma Tâu Tạng là 
Kazi Datun Samdup dịch sang tiếng Anh, nhan đề là The 
TibeHan Book oƒ the Dend, uới lời bình siải của Hòa thượng 
Chớeyam Trunepa. Sau đó đã có thêm bản Hếng Pháp của 
bà Mareuerite La Fuente, dịch lại từ bản tiếng Anh. Chúng 
tôi đã sử dụng phần lớn bản Việt dịch của dịch giả Nguyên 
Châu, cũns được dịch từ bản Hếng Anh. 

Căn cứ 0uào nhan đề của nsuyên tác là Bardo Thớdol, có 
thể sợi sách nàu là Tử thư, hoặc nh đã từng được sợi là 
Luận uãns sinh. Tuụ nhiên, ngoài phần chính uăn của sách, 
trơng khi biên soạn chúng tôi cững đưa thêm 0uào phần Dẫn 
nhập của tiến sĩ W. Y. Euans Wenk, phần Giảng luận của 
Hòa thượng Chósyam Trunspa, Luận uăn tâm lý học của 
Carl Gustau Jung, 0à cuối cùng là tột 0ài su nsl1, nhận 
thức riêng của người biên soạn. Như uậu, uới sự trình bàu 
nhiều ý kiến khác nhau 0ề cùng một chủ đề, chúng tôi đã đặt 
tựa sách theo chủ đề ấy là “Người chết ấi 0ề đâu “. 

Nội dung chính của sách nàu quả thật đã trả lời câu hỏi 
ấy. Đâu là những lời nhắn gửi uới người chết, những lời 
tụng đọc trong lúc cầu siêu sau khi chết, nhằm có thể giúp 
cho người chết đạt đến một cảnh giới tốt đẹp nhất có thể có 
trơng điều kiện riêng của mỗi người. Tu không chính thức 
nằm trơng hệ thống kinh điển Phật giáo, nhưng đâu có thể 
xem là một cuốn luận bao trùm nhiều quan điểm của các 


5 


Người chết đi về đâu? 





tông phái khác nhau trong đạo Phật. Điều nàu thật ra cũng 
không có gì khó hiểu, nếi chúng ta biết rằng các tông phái 
chăng qua chỉ là những phương tiện khác nhau để dẫn đến 
cùng một tục tiêu duụ nhất là giác ngộ. 

Nếu phải phân loại sách nàu trong rừng kinh sách phong 
phú của đạo Phật, thì có thể xếp nó oào Tịnh độ tông uà Mật 
tông. Xếp uào Tịnh độ tông, 0ì trơng đó có phần nhắc nhỏ 
thần thức người chết kiên trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà 
để được uãng sinh 0ề cõi Cực Lạc của ngài. Xếp uào Mật 
tông uì sách nàu xuất phát từ Tâu Tạng 0à có nhữns mô tả 
rất lạ lùne uề cảnh tượng sau khi chết, không hề có trong 
Nam tông hay Bắc tông. 

Nhưng xếp loại nhự thế cũng rất miễn cưỡng. Vì nội 
dưng sách nàu còn dạu rằng, phải nhận biết rõ mọi cảnh 
tượng chẳng qua chỉ là biến hiện của chân tâm, uà khuynh 
hướng nà lại chính là thuộc uề Thiền tông, uốn xuất phát 
từ tự lực để giác nsộ. Thiền tông được một số người xem là 
khác hắn uới Tịnh độ tông, uốn dựa nhiều uào đức tin nơi 
tha lực. Còn nói sách nàu thuộc uề Mật tông cũng không 
đúng hẳn, 0ì trong sách nói rất ít 0ề những khẩu quyết, 
thần chú, mà chỉ tha thiết giảng giải cho thần thức người 
chết 0ề tâm thức uà hoạt động của tâm thức, nhự đức Phật 
đã từng giảng uề chân tâm trong kinh Lăng Nsehiêm. Độc 
giả đã đọc kinh Lăng Nghiêm hẳn sẽ thấu đâu là một hệ 
thống lý luận rất chặt chẽ, khoa học, hướng đến giải thoát 
bằng trí huệ, không hề dựa uào những khẩu quuết, thần chú. 

Ngoài ra, nội dung sách nàu cờn gợi nhiều liên tưởng 
đến Du thức tông, đến các kinh quan trọng nhự Tâm kinh 
Bát-nhã, kinh A-di-đà... Các yếu tố quan trọng trong Duy 
thức tông như ngũ uẩn, bát thức... được trình bày hết sức 
sinh động chứ không còn là những uếu tố tâm lý như nhiều 


6 


Lời nói đầu 





người hiểu. Đọc sách nàu mới thấu Tâm kinh Bát-nhã đúng 
là “bộ kinh một trans” nhưng đã cô đọng hết những gì chư 
Phật thuyết dạu. Còn những ai đã từng tụns đọc kinh A-di- 
đà, đọc sách này thì niềm tin càng thêm kiên cố uà sẽ bót 
phần sợ hãi khi lâm chung. 

Sách này mmô tả rõ ràng cảnh tượng mà tâm thức sẽ thất 
sau khi chết, những giai đoạn từ nsàu nàu qua ngày khác, 
từ tuần nàu qua tuần khác. Sách cũngs nói uề tác động của 
nghiệp lực oà cơn đường dẫn đến tái sinh. Mô tả như thế 
không phải để thỏa mãn trí tò tò của người đọc, 0ì thật ra 
sách này là để dành cho các 0} Lạt-ma chủ trì lễ cầu siêu, 
nhằm chỉ dẫn cho thần thức người chết biết được rằng 
những cảnh tượng đều chỉ là do nơi tâm thức biến hiện ra, 
để họ không sanh tâm sợ hãi. Nội dung sách thể hiện một 
tấm lòng từ bi, thương xót tô hạn uới những chúng sanh 
còn trầm luân trons cối luân hồi. 

Theo tương truyền, sách nàu do ngài Padimnasambhaun! 
soq. Ngài là người đã đưa đạo Phật uào Tây Tạng. Trong 
cuốn “Đường mâu qua xứ tuyết”, Hòa thượng Gouinda có 
đề cập nhiều đến 0uị đại sự này, được dân Tâu Tạng xem là 
hóa thân của đức Phật Thích-ca. Theo Hòa thượng Chốgam 
Trunepa, ngài Padmasambhaua không những chỉ uiết cuốn 
Bardo Thớdol nàu, là tập luận nhằm “Giải thoát qua lắng 
nghe”, mà ngài còn uiễt một loạt các tập luận khác, trons 
đó có củ oiệc hướng dẫn “Giải thoát bằng sáu giác quan”. 
Các tập luận khác hiện nay uẫn chưa được dịch sang tiếng 
Anh ha tiếng Pháp. Đại sự Padmasambhua chính là nsười 
đã đẩy lùi ảnh hưởng của giáo phái Bon, đưa đạo Phật - uới 
cứu cánh cuối cùng là siải thoát - uào 0ăn tình Tâu Tạng. 


1 Thường được gọi là đại sư Liên Hoa Sanh (755-797). 


Người chết đi về đâu? 





Cuốn Bardo Thódol nàu được tìm thất trong một ngọn 
núi ở Tâu Tạng, uốn dành cho các 0‡ Lạt-ma đạo cao đức 
trọng để tụng đọc bên nsười chết, hoặc cầu siêu cho họ trong 
những tuần lễ nga sau khi chết. Vào năm 1919, một 0ị 
Lạt-ma nsười Tâu Tạng là Kazi Daua Samdup dịch sang 
tHếng Anh 0à trao cho tiến sĩ W. Y. Euans WenE, người 
Anh, oà ông nàu đã uiết thêm phần dẫn nhập rồi xuất bản 
tại Anh Quốc. Đến năm 1933 thì nó được bà Mlarguerite La 
Fuente dịch sans tiếng Pháp. Vào khoảng cuối năm 1949, 
hòn thượng Thích Quang Phú đã cho xuất bản cuốn Liễu 
sanh thoát tứ, chính là dịch từ một bản chữ Hán của ông 
Liêu Địch Nguyên, uốn được biên soạn dựa theo sách nàu. 
Chúns tôi đã xem 0à nhận thấU bản này chỉ sử dụng một 
phần rất ít của nguyên bản, không đầu đu. 

Hòa Thượng Chóswam Trunspa cho rằng đâu là một 
cuốn sách rất có ích, uì không chỉ dành cho người chết, mà 
cho cả người sống nữa. Vì thế, cho dù có những hạn chế 
nhất định uề năng lực, trình độ, nhưng chúng tôi cũng cố 
sắng hết sức để thực hiện công uiệc biên soạn sách nàu. 
Mong sao sẽ Hiếp tục có thêm các 0j thiện tri thức qóp phần 
oào sửa đổi, bổ khuuết, để những lần tái bản thêm phầm đầu 
đủ uà chính xác hơn. Bản thân chúng tôi cũng sẽ cố gắng 
phát hiện 0à chỉnh sửa trons mỗi lần tái bản để hoàn thiện 
nội dung hơn nữa. 

Nội dung sách nàu rất sâu sắc, không giống nh những 
cuốn sách bình thường khác. Vì thế, đứng từ góc độ người 
biên soạn, chúng tôi xin mạn phép lưu ý một số điểm sau 
đâu: 

® Sách nàu nói 0ề chân tâm 0à hoạt động của tâm thức 
sau khi chết. Thể của tâm thì uắng lặng, trống rỗng, không 
sanh không diệt, nhưng dụng của tâm thì tô cùng tô tận. 


8 


Lời nói đầu 





Ví nhự tất củ các giai điệu đều phát sanh từ sợi dâu đàn, 
nhưng bản thân dâu đàn không phải là các giai điệu đó. 
Mỗi giai điệu đều có hay có dở, có dài có ngăn, có bổng có 
trầm, có bắt đầu có chấm dứt; nhưng dâu đàn thì không hau 
không dở, không dài không ngắn, không sanh không diệt... 
Nếu có chúng sanh nào sanh ra trons sim điệu nhạc, sanh 
sau khi eiai điệu nhạc bắt đầu, oà chết trước khi siai điệu 
nhạc chấm dứt, thì chắc chắn không bao giờ người ấi/ có 
thể hiểu được thể tánh của dâu đàn. Chúng ta, người sống 
cũng như kẻ chết, đều ñang qua cuồng trơng các “sim điệu 
nhạc”, không nsò rằng mình mang trong người thể tánh 
thanh tịnh không sanh diệt, tức là Phật tánh. Hiểu như thế, 
thì sách nàu cũng không khác kinh Lăng Nghiêm, kinh Bát 
Nh#, nên khôns chỉ dành riêng cho người chết. 


® Sách này nói 0ề sáu cõi trong thế giới Ta-bà: cõi trời, cối 
q-t-Ìq, cối người, cõi súc sanh, cõi ngạ quU 0à cõi địa nsục. 
Chúns ta ngàu na đang ở trong cõi người, nhưng mai kín 
chết đi, tùu theo nshiệp thiện ác lại có thể thác sanh uào một 
trong sáu cõi. Cách nghĩ nàu không sai, nhưng chưa đầu đủ. 
Chúng ta, đành rằng uới thân người, nhưng thật ra cũng 
đang luân chuuến qua lại trong sáu cõi đó từng ngày, từng 
lúc, từng khoảnh khắc. Nếu ta đang khởi lên một niềm an 
oui xuất phát từ tâm định tĩnh, tâm buông xả, thì ta đang ở 
cối trời. Ngược lại, nếu trons lòng đang sôi sục hận thù thì 
ta đans ở trong địa ngục. Sáu cõi trons thế giới Tn-bà không 
sì khác hơn là sáu trạng thái tâm lú của các loài, trons đó 
có loài người. Sáu trạng thái đó tồn tại cùng lúc trong mỗi 
loài uà tù theo nghiệp lực mà chúng sanh có thân thể của 
một loài nhất định. Sách nàu chỉ rõ đặc trưng của sáu trạng 
thái đó uà được hòa thượng Chốguam Trunspa lú siải thêm. 


Người chết đi về đâu? 





® Đọc sách nàu, có người sẽ nu sanh nghỉ uấn khi thất 
trơng sách oừa nói rằng mọi cảnh tượng đều do tâm thức 
biến hiện, lại uừa khuyên thiết tha quán tưởng tới Tam bảo, 
tới Phật A-di-đà. Như thế thì, Phật A-di-đà cũng do tâm 
thức biến hiện, haw là một tha lực tồn tại độc lập? Đâu là 
một nghỉ uấn cố hữu của người học đạo, cững chính là chỗ 
rẽ của Thiền tông 0à Tịnh độ tông. Thiền tông dựa trên tự 
lực oà dùng trí huệ phá chấp để đạt tới giác ngộ, trên cơ sở 
“Phật tại tùm”. Tịnh độ tông xem tha lực là tồn tại thật, nên 
thiết tha niệm Phật sẽ được cứu độ. Tuụ nhiên, thật ra thì 
cách phân biệt nàu uốn là siả tạo. Vì khi niệm Phật tới mức 
nhất tâm bất loạn, người niệm cũng đạt tới trạng thái định 
của thiền, trong nisoài khôns còn phân biệt. Tuụ thế người 
đời uẫn chia làm hai phái, oà kinh sách cũng đi 0ề hai ngủ. 
Điều nàu nói lên tính cách bao quát lạ lùng của sách này, 0ì 
cả hai quan điểm trên đều được dung nhiếp theo chân lú Bát 
nhã “sắc tức thị không, không tức thị sắc”. 

Dù uậu, hẳn sẽ có nhiều người uẫn tự hỏi, thế thì thế giới 
oà chự Phật có thật hau không? Mỗi người có thể sẽ phải tự 
trả lời cho mình câu hỏi nàu. Tuụ nhiên, nếu thất thế giới là 
có thật, địa nsục, nsạ quỷ là có thật, thì chư Phật cũng là có 
thật để từ b¡ cứu độ; còn nếu thất chư Phật chỉ là biến hiện 
của Phật tánh, của hạt mình châu trơng chân tâm thanh 
tịnh mỗi người, thì neạ quỷ, địa nsục khi ấy cũng chỉ là biến 
hiện của tâm bất thiện, có gì là đắng sợ? 

® Đối uới người chết, không có gì quý báu hơn là tình 
cảm chân thật thành kính dành cho họ, uà những lời nhắn 
nhủ khi họ đã trở nên bơ uơ một tình. Sự tin tưởng 0à 
tình cảm chí thành là phương tiện truyền đạt tới người chết 
những lời nhắn nhủ cuối cùng. Trong sách nàu có nói Tố, 
khóc lóc than uấn chỉ làm người chết thêm bối rối. Thái độ 


10 


Lời nói đầu 





cần thiết là một tình cảm chân thành, một tâm thức uững 
chắc biết rõ rằng cái chết chỉ là một giai đoạn trong quá 
trình miên uiễn của đời sống. Người chết sẽ cm nhận được 
tâm kiên cố đó uà cũng 0uững uàng theo, bớt phần sợ hãi. 
Nội dung nhắn nhủ chính là những lời khai thị trong sách 
này. Tùu căn cơ người chết, có thể nhấn mạnh nhiều đến 
ú niệm “Phật tại tâm” hay theo hướng Tịnh độ, thiết tha 
quán tưởng đức A-di-đà. Tổ Ấn Quang cho rằng, trons thời 
Mạt pháp, đại ña số chúng sanh thích hợp uới phương pháp 
niệm Phật cầu uãng sinh, không mất người đủ sức tự lực để 
giải thoát. Trơng trường hợp nàu, người thân cần nhắc nhỏ 
người sắp lâm chung chí thành quụ Tam bảo, thiết tha quán 
tưởng đức A-di-đà. Người sống cũng như người chết chỉ cần 
nhất tâm niệm sáu chữ “Nam-mô A-di-đà Phật”, hình dung 
ngài xuất hiện 1õ rệt trước mắt mình, “như bóng trăng trong 
nước”. Trong mọi trường hợp, nsười sống cần lấU tâm thành 
kính, thanh tịnh để cầu siêu quán tưởng. Nếu không, thần 
thức dễ sanh tâm sân hận, càng thêm đau khổ cho họ. 

Cầu tmmơng tập sách nàu em lại giải thoát cho người chết, 
đem lại an 0ui cho người thân của họ 0ì đã làm được điều gì 
đó lợi lạc cho người uừa qua đời, đem lại chút suụ tư lắng 
đọng cho những người khác, uốn biết mình sẽ chết nhưng 
quá sợ hãi đến nỗi không dám nghĩ tới sự thật hiển nhiên này. 

Nếu có ai nhờ đọc sách nàu được đôi phầm lợi lạc, dù là ở 
bất cứ thế giới nào, thì đó là phần thưởng cao quí nhất đối uới 
eười biễn soqn. 


NGUYÊN MINH 


11 


Người chết đi về đâu? 





12 


DẪN NHẬP LUẬN VÃNG SINH 


Tiến sĩ W Y Evans Wentz 


| ập luận vãng sinh này, nguyên tác tiếng 

Tây tạng có tên là B8ardo Thớdol. Đây là 
một trong số rất ít những quyển sách nghiêm túc 
nghiên cứu về cái chết, về trạng thái sau khi chết và 
về sự tái sinh. Sách này cũng trình bày một cách cô 
đọng các giáo lý chính yếu của Phật giáo Đại thừa. 
Hơn thế nữa, nó không chỉ rất quan trọng về mặt tôn 
giáo, mà còn cả trong các lãnh vực triết học và lịch 
sử nữa. 

Đách này đã từng được sử dụng như một trong 
những luận thuyết căn bản của thuyết Du-già, và 
nằm trong chương trình đào tạo cơ bản của Viện Đại 
Học Phật giáo Nãlandã - một dạng Oxford của Ân 
Độ xưa kia. Vì thế, đây có thể xem như là một trong 
những tác phẩm đáng chú ý nhất của phương Đông 
mà người phương Tây từ trước đến nay chưa từng 
biết đến.! 

Chủ đề của quyển sách có vẻ như khá tương tự 
với quyển “Sách dành cho người chết” của Ai Cập, 
với những mô tả và hướng dẫn bí ẩn xuyên qua thế 
giới bên ngoài của nhiều vương quốc thuộc ảo tưởng 
mà biên giới là sự sống và cái chết. Tuy nhiên, sự so 


1 Tiến sĩ Evans Wentz là người phương Tây đầu tiên nhận được bản 
dịch Anh ngữ của tập sách này và cũng là người xuất bản nó để 
giới thiệu với độc giả phương Tây. (Xin lưu ý, tất cả các chú thích 
trong sách này đều do người biên soạn đưa vào.) 


13 


Người chết đi về đâu? 





sánh này không thể giúp đi đến một kết luận nào 
khác ngoài việc gợi ra một mối tương quan về văn 
hóa giữa hai khu vực. 


Độc giả phương Tây cũng nên lưu ý một điều rằng, 
những lời giáo huấn trong sách này đã được truyền 
lại đến chúng ta qua một quá trình tiếp nối không hề 
gián đoạn của những vị thánh sư chứng ngộ xứ Tây 
Tạng, một vùng đất linh thiêng với nhiều đỉnh núi 
quanh năm tuyết phủ, được tin là có những thiên 
thần thường xuyên bảo vệ. 


Sự độc đáo của sách này là nó nhắm đến việc 
luận giải một cách hợp lý tác động của nghiệp quả 
trong giai đoạn giữa cái chết và sự tái sinh. Luận 
thuyết về sự tái sinh từ lâu đã được mặc nhiên chấp 
nhận như là sự thiết yếu cho sự sống của con người - 
vì tất nhiên không có ai thật lòng muốn nghĩ rằng sự 
chết là dấu chấm hết cho tất cả mọi chuyện. Nhưng 
vấn đề này lại hình như rất thường bị xem là phản 
đề của sự hợp lý, vì cho đến nay nó vẫn còn là một 
sự bí ẩn. 


Tiến sĩ L. A. Waddell sau một thời gian dài 
nghiên cứu đã phải thốt lên rằng: “Các vị Lạt-ma 
Tây Tạng, bằng vào giáo lý của đức Phật, đã có thể 
hé mở cho chúng ta thấy được ý nghĩa của nhiều 
sự việc người Âu Tây hầu như không thể nào hiểu 
được.” 


Một số các vị Lạf-ma uyên bác, như cố Lạt-ma 
Kazi Dawa Samdup đã giải thích rằng: “Trong giai 
đoạn ban đầu, Phật giáo đã có một quy tắc tượng 


14 


Dẫn nhập luận vãng sinh 





trưng bí mật, được sử dụng trong việc truyền trao 
giáo pháp. Nó là chìa khóa để mở ra ý nghĩa sâu kín 
của những giáo lý bí ẩn, và được giữ gìn kỹ lưỡng 
trong các cộng đồng tôn giáo ở Ấn Độ, Tây Tạng, 
Trung Hoa, Mông Cổ và Nhật Bản.” 


Có lẽ cũng tương tự như thế, các nhà thần bí 
học phương Tây đã xem những loại chữ tượng hình 
của A¡ Cập thuở xưa và của Mexico như là một hình 
thức tượng trưng phổ thông và công truyền của ngôn 
ngữ bí mật. Họ cũng nói rằng có một qui tắc tượng 
trưng đôi khi đã được Platon và những triết gia Hy 
Lạp khác dùng trong quan hệ của các khoa âm nhạc 
và toán học. Trong thế giới người Celfes, các thầy 
cúng đã lưu lại tất cả các giáo điều bí truyền của họ 
bằng cách tượng trưng. Việc sử dụng tỷ dụ trong các 
bài thuyết giảng của Chúa Jésus, của đức Phật và 
của các vị đại đạo sư khác cũng cho thấy cùng một 
khuynh hướng ấy. Và qua các tác phẩm ngụ ngôn 
của Esope, các phép mầu và những sự việc huyền 
diệu được diễn lại tại Nam Âu, thì nhiều biểu tượng 
xưa kia của phương Đông đã được đưa vào trong nền 
văn học tân tiến của phương Tây. 


Điều không thể phủ nhận được là ngôn ngữ 
thông thường, với tất cả mọi hình thái của nó cũng 
không sao có thể diễn đạt được trọn vẹn các hệ thống 
tư tưởng lớn, các giáo lý siêu việt, hay thậm chí là ý 
nghĩa của những câu cách ngôn về đạo đức. 

Rất nhiều những biểu tượng được sử dụng từ xa 
xưa ngày nay vẫn còn có thể nhìn thấy được, nhưng 


lỗ 


Người chết đi về đâu? 





không ai hiểu được ý nghĩa ban đầu của chúng. Như 
những hình tượng cừu con, rồng, rắn, chim bồ câu... 
trên các bàn thờ; hoặc hình tam giác vây quanh con 
mắt nhìn phổ quát thường thấy ở hội bí mật Eranc- 
Macnnerie, châu Âu; hoặc biểu tượng linh thiêng 
của con cá, lửa vĩnh cửu, hay hình ảnh mặt trời 
mọc trên điện thờ, các biểu tượng thuộc cấu trúc về 
hướng nhà thờ và thánh đường, cả đến thánh giá 
hình chữ thập... và các màu sắc, hình vẽ trên lễ phục 
của các cha cố và giáo hoàng... đều là những chứng 
tích thầm lặng còn sống sót của những biểu tượng vô 
tín ngưỡng xưa kia - chúng thật ra là một loại hình 
ngôn ngữ siêu ngôn ngữ - mà đến nay vẫn tổn tại 
trong các nhà thờ hiện đại thuộc Cơ Đốc giáo. Nhưng 
ý nghĩa bí mật hàm chứa trong các biểu tượng được 
Cơ Đốc hóa ấy đã bị vất bỏ đi một cách vô ý thức. 
Các giáo sĩ không hiểu được ý nghĩa của chúng đã 
hội họp với nhau thành những hội nghị để diệt trừ tà 
thuyết, trong khi thật ra chúng chỉ là những ý nghĩa 
có tính cách bí truyền. 


Phật giáo Bắc tông thường sử dụng những biểu 
tượng rất sống động trong sự truyền pháp, đã phải 
chịu sự chỉ trích của Phật giáo Nam tông rằng họ tự 
cho mình là người giữ giáo lý bí truyền. Nhưng thực 
ra thì giáo lý bí truyền ấy đã được trực tiếp truyền 
lại từ đức Phật qua các thế hệ liên tục nối tiếp nhau, 
bằng vào những bậc thầy chứng ngộ, hiểu rõ được ý 
nghĩa bí truyền do đức Phật truyền dạy. Mặc dù Bắc 
tông khẳng định rằng chỉ có thể có một lối giải thích 
về các lời giáo huấn của đức Phật theo văn tự, nhưng 


16 


Dẫn nhập luận vãng sinh 





thực tế thì ngay trong các kinh điển Pal¡ cũng hàm 
chứa rất nhiều ngụ ngôn, ẩn dụ, mà một số trong 
đó đã được các vị hbạf-ma xem như là sự xác nhận 
những ý nghĩa tượng trưng trong truyền thống bí 
truyền của riêng họ. Không phải là vô cớ khi các vị 
này nói rằng, họ có được cái chìa khóa đầu tiên để 
mở ra các ý nghĩa bí truyền của giáo lý do đức Phật 
truyền dạy. 


Các vị Lạt-ma thừa nhận rằng ba tạng kinh điển 
là lời giảng thuyết của đức Phật đã được ghi chép 
bằng văn tự để làm giáo lý truyền dạy. Phật giáo 
Bắc tông, Phật giáo nguyên thủy' cũng tán thành 
như vậy. Nhưng các vị Lạf-ma nói thêm rằng, ba 
tạng kinh điển không chứa đựng tất cả những lời 
dạy của Phật; trong đó còn thiếu một số các lời dạy 
về pháp môn Du-già, mà vẫn được bí truyền cho đến 
ngày nay. Phật giáo Mật tông nhận là đã được chân 
truyền theo phương thức truyền khẩu những giáo lý 
thuộc loại này. 


Trong kinh tạng Pal¡ có nói rằng, đức Phật không 
hề giữ lại bất cứ điều gì bí mật cả. Điều đó có nghĩa 
là, ngài không giấu bất cứ điều gì về giáo lý thiết yếu 
cần phải truyền dạy cho giáo hội Tăng-già, nhằm có 
thể giúp cho đệ tử của ngài có thể được chứng ngộ. 
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả những 
lời dạy của ngài đều đã được ghi chép bằng văn tự. 
Hay nói cách khác, người ta không ghi chép được hết 
các lời dạy của ngài trong kinh điển. 


1 Đây muốn nói đến hệ phái Theraväda. 


17 


Người chết đi về đâu? 





Thực tế là chính đức Phật cũng không hề viết ra 
một lời dạy nào. Chỉ nhiều thế kỷ sau khi ngài tịch 
diệt, các đệ tử của ngài mới ghi chép những lời dạy 
của ngài thành kinh điển. Vô tình hay cố ý, có thể 
họ đã không ghi lại hết những gì mà ngài đã dạy 
cho họ. Hoặc nếu không phải là như vậy, thì hẳn 
có một số giáo lý của Phật đã không bao giờ được 
truyền dạy cho những người không thuộc giáo hội 
Tăng-già, theo như truyền thống mà đến nay các 
vị hạt-ma vẫn còn giữ theo. Trong trường hợp đó, 
chúng ta phải thừa nhận là có một giáo lý bí truyền 
của Phật giáo không nằm trong kinh điển. Giáo lý bí 
truyền, nếu hiểu theo cách này, thì không thể xem 
là không hòa hợp với phần giáo lý công truyền trong 
kinh điển, mà phải là có một mối liên hệ tương quan 
với nhau, như toán học cao cấp có liên hệ với toán 
học giản dị vậy. 


Quyển sách này, lần đầu tiên được công bố, là 
một trong những bằng chứng cụ thể cho lời tuyên bố 
của các vị bạt-ma về việc có những giáo lý do chính 
đức Phật truyền dạy đã không được ghi chép, mà chỉ 
được truyền khẩu để bổ túc cho phần giáo lý được 
ghi trong kinh điển. 


Trong quyển sách này, chúng ta thấy có những ý 
nghĩa bí ẩn được thể hiện qua sự tượng trưng bằng 
con số - số 49, bình phương của thánh số 7. Theo 
giáo lý đã có từ xưa của Ấn Độ giáo, một phần nào 
đó đã để lại ảnh hưởng trong Phật giáo, có 7 thế giới 
hay là 7 trình độ giả huyễn trong vòng sinh tử luân 


18 


Dẫn nhập luận vãng sinh 





hồi, mỗi thế giới lại gồm có 7 khối cầu của một chuỗi 
hành tỉnh. Trên mỗi khối cầu có 7 vòng tiến hóa: 7 
lần 7 thành 49 trạm dừng để sanh sống hoạt động; 
cũng như từ tỉnh trùng đến lúc thành thân người, 
thai nhì phải trải qua các hình thái của cấu trúc cơ 
thể mới đạt đến hình dạng cao nhất của loài có vú. 
Như vậy, trong tình trạng sau khi chết, thực trạng 
phôi thai của thế giới tâm lý là thần thức, hay dạng 
nguyên sơ nhất của ý thức, trước khi trở lại trong 
thế giới vật chất thô nặng, nhất thiết phải trải qua 
các trạng thái tâm lý thuần túy một cách có tương 
quan với thế giới vật chất. Nói một cách khác, trong 
hai tiến trình phôi thai tùy thuộc lẫn nhau, có liên 
quan với nhau - tức là vật lý và tâm lý - thì sự tiến 
hóa được thông suốt hay trở ngại đều có tương ứng 
với 49 thời kỳ chuyển tiếp mà thần thức phải trải 
qua. 

Cũng giống như vậy, 49 ngày của thân trung 
ấm có thể tượng trưng cho 49 quyền năng bí mật 
của 7 nguyên âm. Trong thần thoại Ấn Độ, từ đó 
xuất phát nhiều cách tượng trưng cho thân trung 
ấm. Các nguyên âm ấy trở thành sự huyền diệu của 
lửa và 49 hình thái của lửa. Chúng cũng được thể 
hiện bằng dấu hiệu Svasfika' trên 7 đầu rắn, tiêu 
biểu cho tính chất thường hằng của sự huyền diệu 
trong Phật giáo Bắc tông, và sự huyền diệu này có 
nguồn gốc từ Ân Độ giáo cổ xưa. Trong các bài viết về 
1 Svastika, hay Šrivatsalaksana tiếng Sanskrit được người Trung 

Hoa dịch là cát tường (ở 2É), chính là chữ vạn (rH) thường dùng 
trong Phật giáo. 


19 


Người chết đi về đâu? 





thuật luyện kim đã được giữ kín thì các dạng khác 
nhau của lửa chính là 7 trạng thái trải qua sau khi 
chết, hay là những trạng thái của thân trung ấm. 
Mỗi kinh nghiệm tượng trưng cho một lần trải qua 
trạng thái chuyển tiếp từ một trong 7 yếu tố riêng 
biệt của nguyên lý ý thức phức tạp. Như vậy, chúng 
tạo ra cho nguyên lý ý thức 49 trạng thái khác nhau 
được biểu thị bằng các dạng thức của lửa. Số 7 là 
một thánh số từ rất xa xưa của chủng tộc Aryen và 
một số chủng tộc khác. Việc sử dụng nó trong những 
phát lộ của thánh .Jean cũng giải thích thêm về điều 
này, cũng như quan niệm về ngày thứ 7 đã được xem 
là ngày thánh. Trong thiên nhiên, số 7 quản trị các 
định kỳ, các hiện tượng của sự sống, cũng như các 
nhóm hóa chất, các âm và các màu trong vật lý học. 
Và chính giáo lý về thân trung ấm đã có căn cứ một 
cách khoa học dựa trên số 49, hay là 7 lần 7. 

Một điều nổi bật khác trong quyển sách này là 
những khái niệm về 5 yếu tố.!' Sự giải thích về 5 
yếu tố này, một cách đáng kinh ngạc, lại rất gần với 
những hiểu biết hiện nay của khoa học phương Tây. 
Chúng ta có thể thấy được điều này trong lời giải 
thích sau đây của Lbạt-ma Eazi Dawa Samdup: 

“Vào thời kỳ đầu tiên của hành tỉnh chúng ta, chỉ 
có một yếu tố chuyển biến, đó là lửa. Theo định luật 


_ 


Chính là khái niệm Tứ đại (bốn yếu tố lớn), gồm có đất (tượng 
trưng cho trạng thái rắn), nước (tượng trưng cho trạng thái lỏng), 
gió (tượng trưng cho trạng thái chuyển động), lửa (tượng trưng cho 
năng lượng), cộng thêm với yếu tố không là yếu tố thứ năm và 
cũng là yếu tố bao quát tất cả. 


20 


Dẫn nhập luận vãng sinh 





của nghiệp tác động vào sự sanh diệt nơi tiểu vũ trụ, 
bụi mù của lửa bắt đầu tự xoay chuyển và trở thành 
một khối hình cầu nóng bỏng, gồm các nguyên tố 
chưa phân biệt, còn tất cả các yếu tố khác đều đang ở 
trong trạng thái phôi thai. Sự sống ban đầu được bao 
phủ hoàn toàn trong lửa, và nếu như có một chúng 
sanh nào đó hiện hữu vào thời kỳ này thì chúng sanh 
ấy phải có thân thể bằng lửa. (Những huyền thoại 
ở phương nam tin rằng người Salamandres có thân 
bằng lửa.) 

“Vào thời kỳ tiến hóa thứ hai, khi yếu tố lửa đã 
có một hình dáng xác định thì yếu tố không khí tự 
tách rời khỏi lửa và bao quanh cái mầm hành tinh 
như một vỏ trứng bao quanh ruột trứng. Thân thể 
của mọi chúng sanh vào lúc ấy đều gồm có lửa và 
không khí, 


“Vào thời kỳ tiến hóa thứ ba, sự chuyển động 
của yếu tố không khí làm biến đổi, giảm đi tính chất 
nóng bỏng của hành tỉnh, và yếu tố nước thoát ra 
khỏi không khí. 

“Vào thời kỳ tiến hóa thứ tư, là thời kỳ hiện nay 
còn đang kéo dài, không khí và nước làm trung hòa 
hiệu năng của lửa, nên lửa tạo ra yếu tố đất bao 
quanh nó.” 


Nghiên cứu thần thoại cổ xưa của Ấn Độ cũng 
thấy có những lời giải thích tương tự trong việc đánh 
sữa thành bơ: sữa trong thần thoại là bụi mù của 
lửa và từ đó thoát ra bơ và đất. Đất được thành lập 
xong, các vị thiên thần tự nuôi sống bằng đất nên 


21 


Người chết đi về đâu? 





hiện thân thô nặng trên hành tinh này và trở thành 
tổ tiên ban sơ của loài người. 

Vào 4 ngày đầu tiên sau khi chết, 4 yếu tố đất, 
nước, gió, lửa được biểu hiện trong hình thức ban 
sơ của chúng đối với người chết. Còn một yếu tố thứ 
năm không hiện ra là yếu tố không, yếu tố bao quát 
tất cả, được thể hiện trong hình thái ban đầu của nó, 
với biểu tượng như là ánh sáng màu xanh lục của 
Thành sỏ tác trí. Trong sách giải thích rằng sở dĩ yếu 
tố này không hiện ra là vì tâm thức của người chết 
chưa đạt đến sự phát triển hoàn toàn.' Yếu tố thứ 
năm bao quát này được nhân cách hóa thành đức 
Phật Đại Nhật. 


Để diễn tả quan niệm của các vị Lạt-ma theo 
danh từ tâm lý học của phương Tây thì yếu tố này 
có thể gọi là tiểm thức. Tiềm thức là tâm thức siêu 
việt, cao hơn ý thức bình thường và chưa được phát 
triển đầy đủ, nó là hạt giống tiểm tàng của năng lực 
giác ngộ, và sẵn sàng trở thành ý thức hoạt động 
trong thời gian thích hợp. Sự ghi nhận trong ký ức - 
hay đúng hơn là tâm thức - tất cả các tiền kiếp, tất 
cả những trạng huống đã qua của cuộc sống luân 
hồi, đều ẩn tàng trong tiểm thức,? theo như lời dạy 


1 Đây là nói chung về những người bình thường chưa có sự tu tập 
đạt đến chứng ngộ. 

? Theo Duy thức học thì có vẻ như tác giả đang đi vào khái niệm 
về A-lại-da thức, hay Tạng thức, còn được gọi là thức thứ tám 
(Đệ bát thức). Thật ra thì khái niệm tiềm thức trong Tâm lý học 
phương Tây thường được hiểu một cách hạn chế hơn, chỉ là phần 
sâu nhất của ý thức. 


22 


Dẫn nhập luận vãng sinh 





của chính đức Phật. Một khi tiềm thức có đủ điều 
kiện để bừng dậy trở thành hoạt động, các hạt giống 
(chủng tử) hàm chứa trong nó sẽ có thể được nhớ lại 
qua tất cả các tiền kiếp. Khi đạt đến sự giác ngộ và 
giải thoát khỏi vòng sanh diệt của các yếu tố, thể 
nghiệm được tính cách không thực, hư huyễn của 
kiếp sống luân hồi, con người sẽ tự mình đạt đến 
trạng thái này. 

_ Mục đích tu tập của mọi trường phái Du-già ở 
Ấn Độ hay Tây Tạng, hoặc theo như được truyền dạy 
trong sách này, là cố gắng đạt được trạng thái giải 
thoát đó. 

Trong thân thể con người có đủ sự hiện diện của 
bốn yếu tố cấu thành thế giới vật chất, đó là các yếu 
tố: lửa, gió, nước và đất. Những yếu tố này không 
phải bao giờ cũng hoàn toàn hòa hợp với nhau. Vì 
thế, sự tồn tại và hoạt động của chúng được đặt dưới 
sự ch1 phối tổng quát của tâm thức con người. Nếu là 
vị chỉ huy tài giỏi, có đầy đủ ý thức siêu việt như một 
vị tu tập Du-già đắc đạo, hay một bậc thánh triết, 
thì các yếu tố trực thuộc này sẽ thường xuyên bộc lộ 
bản chất thực sự của chúng, và như vậy là đặt trong 
tay vị chỉ huy chiếc quyền trượng - được tượng trưng 
bằng chày Kim Cang - của sự chi phối tổng quát 
trên thế giới vật chất. Được như vậy, con người thật 
sự là vị chúa tể của thiên nhiên, vì theo sự giải thích 
của thần quyền, chính ở trạng thái này con người 
trở thành một đấng toàn năng, một vị Chuyển luân 
thánh vương, Thượng đế hay Đấng sáng tạo. 


25 


Người chết đi về đâu? 





Quyển sách này cũng hàm chứa các yếu tố cơ bản 
của Phật giáo Đại thừa, với hình thức cốt lõi nhất 
của chúng. Có thể tạm phác họa như sau: 


1. Về tánh Không: Trong tất cả các hệ thống 
giáo lý Du-già của Tây Tạng thì sự thể nghiệm 
được tánh Không là mục tiêu rất lớn. Bởi vì, sự thể 
nghiệm ấy là sự đạt đến pháp thân tuyệt đối. Đó là 
trạng thái uyên nguyên không tạo tác của tâm bồ-đề 
xuất thế, hay là Phật tánh. 


2. Về ba thân Phật: Trong giáo lý về ba thân 
Phật, Pháp thân là thân siêu việt nhất của tất cả 
chư Phật và các chúng sanh đã được giác ngộ hoàn 
toàn. Còn hai thân khác là Báo thân, thân có đầy đủ 
công năng, và Hóa thân, thân mà tất cả chúng sanh 
đều có thể nhận biết được bằng mắt thường. 


Pháp thân chỉ có thể được mô tả bằng phương 
thức tượng trưng, bởi vì tất cả ngôn ngữ và quan 
niệm của người đời đều không thể diễn tả được trọn 
vẹn. Hình ảnh tượng trưng đó là một đại dương mênh 
mông không giới hạn, lặng yên tịch tĩnh, không có 
một đợt sóng nào; từ đó bốc lên những sương mù, 
mây và cầu vồng, tượng trưng cho Báo thân; mây 
và sương mù lại được soi sáng bằng sự chiếu tỏa của 
cầu vồng, nên ngưng tụ lại và rơi xuống thành mưa, 
tượng trưng cho Hóa thân. 

Pháp thân là bồ-để uyên nguyên không hình 
tượng, là sự thực chứng, không có bất cứ một tì vết 
hay sự tối tăm che lấp nào. Trong pháp thân có bản 
thể của vũ trụ, bao hàm cả sinh tử và Niết-bàn. Hai 


24 


Dẫn nhập luận vãng sinh 





pháp này - sinh tử và Niếf-bàn - với dạng biểu hiện 
thông thường vẫn được xem như là hai cực đối nhau 
của ý thức, nhưng khi được phân tích đến mức tột 
cùng thì chúng là đồng nhất. 


Pháp thân là trí tuệ bồ-đề, sáng suốt, vô ngại, 
thường tồn, bất biến. 

Báo thân là sự hiển bày thiện nghiệp của chư 
Phật, như các đức Phật đang hiện thân giáo hóa ở 
các cõi Tịnh độ của các ngài. 

Hóa thân, hay cũng gọi là Ứng thân, là thân 
Phật do lòng từ bi muốn cứu độ chúng sanh mà thị 
hiện trong các cõi thế giới uế trược, nhiều tội lỗi, như 
Phật Thích-ca Mâu-ni đàn sanh trên trái đất này. 

Như vậy, thực tánh không tạo tác, không hình 
tướng, thường tồn không biến đổi là Pháp thân. 

Sự hiển lộ tất cả các thuộc tính hoàn hảo của 
Pháp thân trong một thân thể mà chúng sanh có thể 
nhận biết được là Báo thân. 

Sự thể hiện của Pháp thân trong cõi thế giới này 
thành nhiều thân khác khau với đầy đủ các tính 
chất phàm tục của nhân loại, nhằm mục đích giáo 
hóa, cứu độ cho chúng sanh, đó là Hóa thân. 

Pháp thân được tượng trưng bằng hình ảnh đức 
Phật Đại Nhật (Vairocana). Báo thân được tượng 
trưng bằng đức Phật A-di-đà (Amita) với ánh sáng 
vô lượng chiếu suốt khắp thế giới. Và sự giáo hóa của 
đức Phật Thích-ca Mâu-ni ö thế giới Th-bà này được 
xem như là biểu tượng rõ nét nhất của Hóa thân. 


25 


Người chết đi về đâu? 





Trong Phật giáo Tây Tạng, Hóa thân còn được 
kết hợp với ngài Liên Hoa Sanh (Padmasambhäva), là 
vị thầy đầu tiên đã giảng dạy giáo lý về thân trung 
ấm ở Tây Tạng. Ngài được những người tin vào giáo 
lý này tôn xưng là Đại giáo chủ. 


Như vậy, giáo lý về Ba thân Phật là một nét đặc 
trưng của Phật giáo Bắc tông. Trong Phật giáo Nam 
tông, chúng ta thấy có ba khái niệm tương ứng là 
Phật, Pháp, Tăng. Về mặt giáo lý, hẳn phải có sự 
tương quan nhất định giữa hai hệ thống đó. 


Lạt-ma Razi Dawa Samdup cho rằng giáo lý Ba 
thân đã lưu truyền qua một sự tiếp nối không đứt 
đoạn của chư vị tổ sư được truyền thụ, từ Ấn Độ 
sang Tây Tạng. Chuỗi truyền thừa ấy đã khởi sự từ 
đức Phật và được tiếp nối không dứt cho đến ngày 
nay. Vị lạf-ma này cũng cho rằng, chính khi đức 
Phật truyền dạy giáo lý ấy là ngài đã tiếp nhận từ 
chư Phật xưa kia. Vì giáo lý này chỉ được truyền 
khẩu từ bậc thầy này sang bậc thầy khác mà không 
bao giờ được ghi chép ra. Chỉ cho đến thời gian tương 
đối gần đây, khi Phật giáo đã suy yếu đi, không có 
bậc thầy nào sống còn để truyền dạy nó theo phương 
thức xưa kia nữa. 

Các học giả phương Tây thường quan niệm rằng: 
“Nếu không thể tìm được bất cứ dấu vết nào của 
một văn bản trước đây nói về một giáo lý, thì giáo 
lý ấy tất nhiên là trước đó chưa từng hiện hữu.” Với 
tư cách là một người đã được truyền thụ giáo lý bí 


26 


Dẫn nhập luận vãng sinh 





truyền, Lạt-ma Kazi Dawa Samdup cho rằng quan 
niệm ấy thật đáng buồn cười. 


Giáo lý Ba thân được xem như sự chỉ dạy về con 
đường của các bậc đạo sư đi từ thượng đẳng đến hạ 
đẳng, từ Niếf-bàn đến sinh tử; và sự tu tiến từ hạ 
đẳng đến thượng đẳng, từ sinh tử đến Niết-bàn. 
Trong luận vãng sinh, điều này được tượng trưng 
bằng 5 đức Thiển-na Phật, mỗi vị nhân cách hóa 
một thuộc tính thánh thiện phổ quát. Ẩn kín trong 
ð đức Thiển-na Phật là con đường thánh thiện dẫn 
đến sự hòa hợp trong Pháp thân nơi thực tánh Phật, 
dẫn đến sự chứng ngộ Niết-bàn, tức là về tinh thần 
được giải thoát khỏi mọi ham muốn. 

3. Về Năm trí: 
a. Pháp giới trí: 

Pháp thân vốn không có hình tướng, là thực tại 
cuối cùng của chân lý, của pháp giới; nó cũng được 
xem là mầm mống tiềm tàng của chân lý. Trong 
luận vãng sinh mô tả rằng, Pháp thân sẽ lóe sáng 
trong ngày đầu của thân trung ấm như là một thứ 
ánh sáng màu xanh dương tốt đẹp của đức Phật Đại 
Nhật, vị Phật làm hiển lộ thế giới vật chất, làm cho 
thế giới ấy trở thành có hình tượng, có thể trông thấy 
được. Nói “pháp giớ? là để tượng trưng cho thế giới 
vật chất giả hợp thành hình tướng. Từ vật chất giả 
hợp hiện ra các sanh vật của thế giới này và của tất 
cả các thế giới. Trong các sanh vật ấy thì sự ngu độn 
của cảnh giới súc sanh là nổi bật, ảo giác hay sự 


27 


Người chết đi về đâu? 





mê lầm về hình tướng bắt đầu tạo tác, làm nên các 
cảnh giới của vòng luân hồi, cũng như cảnh giới tri 
thức của loài người, mà muốn thoát khỏi sự lệ thuộc 
vào đó thì chỉ có Niết-bàn. Khi một người cố gắng 
đạt đến sự hoàn hảo bằng vào sự tu tập đúng hướng 
trong suốt đời sống của mình, thì sự ngu độn của thú 
tính kia và ảo tưởng về hình tướng hay sự chấp ngã 
đều được chuyển hóa thành cái biết đúng đắn, thánh 
thiện; cái trí thâm nhập khắp Pháp giới - Pháp giới 
trí - đó sẽ lóe sáng trong tâm thức người ấy. 
b. Đại viên cảnh trí: 


Giống như vật chất giả hợp chói sáng trong thân 
trung ấm vào ngày thứ nhất tạo ra các vật thể, yếu 
tố nước sẽ chói sáng trong ngày thứ hai tạo ra dòng 
sinh động là máu. Sự giận dữ và sự đam mê của nó 
thường làm mờ ám tâm trí. Ý thức giả hợp với tâm 
sân hận, hai yếu tố này một khi được chuyển hóa thì 
sẽ trở thành Đại viên cảnh trí, được nhân cách hóa 
thành Kim Cang tát-đỏa, là ánh sáng phản chiếu 
trong báo thân của đức Phật Bất Động. 

c. Bình đẳng tánh trí: 

Trong ngày thứ ba, yếu tố đất - vốn tượng trưng 
cho các chất rắn chắc đã cấu tạo thành hình thể con 
người và mọi hình dáng của vật chất - làm phát 
sanh ra sự kiêu mạn. Xúc giác giả hợp với tâm kiêu 
mạn, hai yếu tố này một khi được chuyển hóa thì sẽ 
trở thành Bình đẳng tánh trí, được nhân cách hóa 
thành đức Phật Bảo Sanh. 


28 


Dẫn nhập luận vãng sinh 





d. Diệu quán sát trí: 

Trong ngày thứ tư, yếu tố lửa - tượng trưng cho 
mọi nguồn năng lượng của người và động vật - làm 
phát sanh ra sự đam mê tham luyến, sự thèm muốn, 
hay tâm tham dục. Sự chuyển hóa tâm tham dục 
sẽ trở thành Diệu quán sát trí, được nhân cách hóa 
thành đức Phật A-d¡-đà là đức Phật có ánh sáng vô 
biên, soi sáng khắp thế giới. 

e. Thành sở tác trí: 

Trong ngày thứ năm, yếu tố gió, hay sự chuyển 
động của không khí - yếu tố đã tạo thành hơi thở 
và sự chuyển động của cuộc sống - tạo ra sự ganh 
ghét. Sự chuyển hóa tâm ganh ghét này sẽ trở thành 
Thành sở tác trí, được nhân cách hóa thành đức Phật 
Bất Không Thành Tựu. 


Sự hoàn hảo của nguyên lý tư tưởng thánh thiện 
dẫn đến sự bất thối chuyển thánh thiện, được tượng 
trưng bằng đức Phật Đại Nhật. Sự hoàn hảo của 
những đặc tính tốt đẹp được tượng trưng bằng đức 
Phật Bảo Sanh. Và sự hoàn hảo của những hành 
động thánh thiện được tượng trưng bằng đức Phật 
Bất Không Thành Tựu. 


Được mô tả giống như trong một kịch bản, người 
chết liên tiếp nhìn thấy từ cảnh này đến cảnh khác, 
mỗi cảnh trình diễn một thuộc tính thánh thiện hay 
nguyên lý bẩm sanh vốn có trong mọi thực thể con 
người, để thử thách từng người và làm bộc lộ rõ một 
phần nào đó trong tâm thức của họ đã được phát 
triển như thế nào. Sự phát triển trọn vẹn Năm trí 


29 


Người chết đi về đâu? 





hay ð năng lực giác ngộ được nhân cách hóa thành 
hình tượng ð vị Phật, dẫn đến sự giải thoát, hay sự 
thể nhập Phật tánh. Sự phát triển từng phần sẽ đưa 
đến sự tái sinh trong một cảnh giới cao hơn trong lục 
đạo, chẳng hạn như cõi trời hay cõi người... 


Sau ngày thứ năm thì các cảnh được nhìn thấy 
của thân trung ấm sẽ trỏ nên mỗi lúc một kém thánh 
thiện hơn. Người chết càng ngày càng chìm trong 
bùn lầy ảo tưởng luân hồi. Ánh sáng lóe chiếu của 
những bản chất thánh thiện tự xóa mờ dần thành 
ánh sáng của bản thể hạ đẳng. Lúc bấy giờ, giấc 
mộng sau cái chết chấm dứt theo sự tiêu tan của 
tình trạng chuyển tiếp, đối với người nhận biết nó. 
Vì các tưởng tướng được tích chứa trong tâm thần, 
tất cả đều đã hiện ra như các quái tượng của một cơn 
ác mộng, nên người chết từ trạng thái chuyển tiếp 
bước dần sang trạng thái giả dối, tức là sự tái sinh 
vào thế giới loài người, hay một trong nhiều cảnh 
giới của lục đạo. 


Vòng bánh xe của cuộc luân hồi cứ xoay vòng 
liên tục như thế cho đến khi nào kẻ dính mắc vào đó 
có thể tự mình dứt bỏ được các mối dây ràng buộc, 
nhờ vào sự giác ngộ mà đi đến chỗ chấm dứt mọi đau 
khổ, trói buộc. 

Một điều cần lưu ý nữa là, quyển sách này sẽ 
được tiếp nhận một cách dễ dàng hơn nếu như người 
đọc đã tìm hiểu qua các hình thức tang lễ của xứ 
Tây Tạng cùng với những ý nghĩa tượng trưng của 
chúng. Phần sau đây sẽ trình bày một cách tóm lược 


30 


Dẫn nhập luận vãng sinh 





để giúp người đọc có được một cái nhìn khái quát về 
vấn đề này. 


Sau khi các triệu chứng của cái chết đã hiện ra 
như được mô tả trong những trang đầu của sách, 
người ta lấy một tấm drap trắng phủ lên mặt người 
chết. Lúc bấy giờ, sẽ không ai động chạm đến thân 
thể người chết nữa, để cho tiến trình của cái chết 
không bị gián đoạn, bởi vì tiến trình này chỉ chấm 
dứt khi thân trung ấm hoàn toàn ra khỏi xác thân. 
Người ta tin rằng tiến trình này được kéo dài bình 
thường từ ba ngày rưỡi đến bốn ngày. Nếu không 
có sự giúp sức của một vị tu sĩ thì người chết thông 
thường phải trải qua trọn thời gian ấy mới biết là 
mình không còn có thân người nữa. 


Vị tu sĩ đến làm công việc giúp sức cho người chết 
được người Tây Tạng gọi là Phó-ô. Khi vị này đến, 
ông ngồi trên một chiếc chiếu hay trên một chiếc ghế 
đặt bên cạnh đầu của người chết. Những thân thuộc 
của người chết đều phải ra khỏi phòng đặt tử thi và 
đóng hết các cửa sổ, cửa ra vào lại để giữ yên lặng 
trong khi tiến hành việc giúp thần thức ra khỏi xác 
thân. 

VỊ Phô-ô làm việc này bằng cách tụng đọc kinh 
điển có ý nghĩa chỉ dẫn cho người chết hướng về 
cõi Cực Lạc ở phương tây của đức Phật A-di-đà để 
thoát khỏi trạng thái phải mang thân trung ấm. VỊ 
này khuyên dạy thần thức trong lúc thoát xác đừng 
quyến luyến tài sản, thân quyến. Sau đó, vị này 
quan sát trên đỉnh đầu của người chết, nơi giao tiếp 


J1 


Người chết đi về đâu? 





giữa hai phần của đỉnh sọ gọi là cửa Brahma, để xác 
định sự thoát ra của thần thức. Nếu đầu của tử thi 
không bị hói thì vị này sẽ nhổ đi một ít tóc ở vị trí 
này. Nếu người chết do tai nạn hay vì một lý do nào 
khác mà thi hài không có tại nơi hành lễ thì vị này 
phải tập trung tỉnh thần, quán tưởng cho đến khi có 
thể nhìn thấy thân người chết như thật, rồi mới gọi 
thần thức người ấy đến để khuyên dạy và tiến hành 
cuộc lễ trong khoảng một giờ. 

Vào lúc ấy, một vị lạt-ma giỏi về chiêm tỉnh, được 
gọi là Tši-pa, sẽ được mời đến để quyết định về giờ 
giấc sẽ di chuyển thi hài người chết, cũng như việc 
phải đặt thi hài như thế nào là tốt nhất, đồng thời 
xác định cả giờ giấc và phương thức tiến hành tang 
lễ, cùng với các nghi thức để có lợi cho người chết. 

Thi hài người chết thường phải được cột trong tư 
thế ngồi, giống như tư thế của những bộ xương hay 
xác ướp đã được tìm thấy trong các ngôi mộ rất xưa 
ở nhiều nơi trên thế giới. Tư thế đó được gọi là hình 
phôi thai, tượng trưng cho sự tái sinh vào một đời 
sống khác. Sau đó, thi hài được đặt trong một góc 
phòng của người chết, không phải là góc phòng của 
vị thần nhà. 


Bạn bè và thân quyến của người chết tụ họp 
trong nhà và ăn uống, ở lại đó cho đến khi thi hài 
người chết được mang đi. Nếu việc thần thức hoàn 
toàn thoát ra khỏi xác thân chưa được vị Phô-ô xác 
định chắc chắn thì chưa được động chạm đến thi thể 
người chết trước ba ngày rưỡi hoặc bốn ngày sau 


32 


Dẫn nhập luận vãng sinh 





khi chết. Trong khi vẫn còn người đến dự tang lễ thì 
người ta tiếp tục cúng cơm cho người chết vào mỗi 
bữa ăn. Thức ăn được đặt trong một cái bát để trước 
thi hài, và sau khi tin rằng người chết đã hưởng hết 
phần tinh túy vô hình của thức ăn, người ta mang 
thức ăn ấy đổ đi. 

Sau khi thi hài người chết được mang đi rồi thì 
một bức ảnh của họ được thay thế vào đó, và trước 
bức ảnh ấy, người ta tiếp tục dâng cúng thức ăn cho 
đến hết thời gian 49 ngày. Đây chính là quãng thời 
gian mà thần thức được tin là phải trải qua giai đoạn 
mang thân trung ấm. 


Trong lúc tiến hành tang lễ, tập Luận vãng sinh 
này được tụng đọc trong nhà người chết, hoặc tại 
nơi họ đã chết. Các vị lạt-ma luân phiên nhau tụng 
đọc suốt đêm ngày để giúp cho thần thức người chết 
hướng về cõi Cực Lạc phương tây của đức A-di-đà. 
Việc cầu nguyện cho người chết cũng được tiến hành 
tại ngôi chùa mà lúc sanh tiền người chết thường lui 
tới, và thường do các vị tu sĩ ở chùa ấy tổ chức. 


Sau lễ an táng, các vị lạt-ma vẫn còn trở lại nhà 
người chết mỗi tuần một lần để tiếp tục tụng đọc 
Luận vãng sinh cho đến hết thời gian 49 ngày. 


Người chết thường được vẽ hình ngồi trên một 
chiếc ghế gỗ với quần áo tươm tất. Trước mặt bức ảnh 
này, người ta đặt một hình vẽ khác gọi là Spyang- 
pu. Trong Spyang-pu có vẽ tượng trưng hình người 
chết ở giữa, hai chân được cột lại trong tư thế sùng 
kính, chung quanh có những vật biểu tượng cho năm 


33 


Người chết đi về đâu? 





đối tượng tuyệt hảo của các giác quan: thứ nhất là 
một cái gương soi, biểu tượng cho thân, phản ảnh 
các hiện tượng và cảm giác, nhất là thị giác; thứ hai 
là một cái vỏ ốc, thứ ba là một cái đàn 7 đây, hai vật 
này biểu tượng cho âm thanh; £hứ tư là một cái lọ 
hoa, tượng trưng cho khứu giác; và thứ năm là các 
áo quần bằng lụa và đồ trang sức với lọng che trên 
đầu, tượng trưng cho xúc giác. Các món ăn dâng cho 
người chết đều để trước ảnh này, các vị lạt-ma xem 
ảnh tượng này như là người đã chết và đọc Luận 
vãng sinh này ở phía trước ảnh. 






9 Mày le lá /LC 
S N2 G/ 4 
Ứ ồn S TU N) 
@ 3205 S5 = 
Ấy vn SG 


ĐO à 


Hình Spnyang-pu 


Sau thời gian nghiên cứu ở Tây Tạng và nhất 
là sau 3 năm nghiên cứu các truyền thống tang lễ ở 
vùng sông Ni], tôi phát hiện ra rằng ảnh tượng của 
người chết được dùng ở Tây Tạng và ở Sikkim hoàn 


1 é 


toàn giống với loại ảnh tượng được gọi là “tượng của 


34 


Dẫn nhập luận vãng sinh 





Osiris”, tức là của người chết, vẫn được sử dụng ở 
AI Cập. Hai loại ảnh tượng này có chung một nguồn 
gốc, và đều nhắm đến việc giúp cho linh hồn người 
chết có được một nơi nương tựa và hướng dẫn họ đi 
trong thế giới sau khi chết. 

Nơi gần bên vai trái của hình người chết ở giữa 
Spyang-pu, hoặc đôi khi là ngay ở giữa, phía dưới, 
người ta khắc các chữ tượng âm, liên hệ đến 6 cõi 
trong luân hồi, được tạm diễn dịch như sau: 

S —> Sura, cõi trời, cảnh giới của chư thiên 

A —* Asura, cảnh giới A-tu-la 

Na —> Nara, cảnh giới loài người 

Tri —* Trisan, cảnh giới súc sanh, loài vật 

Pre —> Pretam, cảnh giới ngạ quỷ 


Hu —* Hung, cảnh giới địa ngục. 


Sau khi tang lễ chấm dứt, tức là sau 49 ngày, 
hình vẽ Spyang-pu được mang ra đốt một cách trịnh 
trọng trên ngọn lửa của một ngọn đèn thắp bằng 
bơ, và người ta chào linh hồn người chết lần cuối 
cùng với những lời vĩnh biệt. Tùy theo màu sắc của 
ngọn lửa cháy lên mà người ta đoán biết số phận của 
người chết. Tro tàn của hình đã đốt được thu lượm 
vào trong một chiếc đĩa, người ta trộn tro ấy với đất 
sét, và dùng đất ấy để nắn hình những cái tháp nhỏ, 
gọi là sa-£scha. Một trong số những tháp ấy được để 
nơi bàn thờ ở nhà, số còn lại được đặt nơi có bóng mát 
ở các ngã tư, hay trên một đỉnh đổi, hoặc trong một 
hang đá, thường thì ở dưới một tảng đá to nhô ra. 


35 


Người chết đi về đâu? 





Đồng thời với việc đốt hình Spyang-pu, người ta 
phá hủy ảnh tượng người chết, và quần áo thì được 
hiến cho các vị lạt-ma để bán cho người nào đến mua 
đầu tiên, và tiền bán được các vị ấy giữ lấy xem như 
tiền tạ lễ. 

Được tròn một năm, người ta làm lễ tạ cho người 
chết. Đó là lễ tạ ơn chư Phật đã cứu độ người chết. 
Và sau thời gian đó, nếu là một người góa phụ thì có 
thể đi lấy chồng. 

Phương thức hỏa thiêu thi hài người chết rất phổ 
biến ở Tây Tạng, nhưng thường vì thiếu chất đốt nên 
người ta có thể đưa xác lên một ngọn đổi cao hay một 
tảng đá lớn, để cho các loài chim, thú, đến ăn thịt, 
gọi chung là điểu táng, giống như ở các vùng Ba Tư 
và Bombay. Gia đình nào có đủ chi phí cho việc làm 
giàn hỏa thì sẽ thiêu xác. Trong những khu vực xa 
đô thị, người ta chôn xác. Khi người chết đã bị bệnh 
truyền nhiễm nặng, dễ lây lan, như bệnh đậu mùa 
chẳng hạn, thì người ta buộc phải chôn. Nói chung, 
người Tây Tạng không thích việc chôn xác, vì họ tin 
rằng cái xác chôn sẽ có thể bị linh hồn người chết 
nhập trở lại và hóa thành ma cà rồng. Theo cách 
nghĩ này, người ta chuộng việc thiêu xác hay làm 
cách nào đó để cho các yếu tố của xác thân tan biến 
ngay đi. Đôi khi người ta cũng bỏ xác xuống sông 
giống như người Ấn Độ, hoặc một nơi nào có nước 
sâu. 


Đối với các đức Đạf-lai Lạt-ma hay những vị 
thánh thiện, tôn quý thì người ta ướp xác. Giống như 


36 


Dẫn nhập luận vãng sinh 





ở A1 Cập xưa, xác chết được vùi trong một hộc muối 
biển trong vòng 3 tháng, cho đến khi muối hút hết 
các chất lỏng của thân thể, khiến cho cái xác khô teo 
lại. Rồi kế đó, người ta tô lên xác một hỗn hợp bột 
nhão gồm có những bột đất sét, bột gỗ chiên đàn, bột 
tiêu ớt, hay những chất thuốc trị mối mọt. Chất bột 
nhão ấy được tô vào những chỗ lõm như mắt, má, 
bụng... để cho hình xác trở lại bình thường, và khi 
xác khô cứng lại thì thành một xác ướp theo kiểu Ai 
Cập. 


Sau cùng khi toàn bộ xác ướp đã khô cứng thì 
người ta quét lên đó một lớp nước sơn màu vàng, và 
xác ướp được đặt thờ trong một tu viện hay tịnh xá. 


Bốn cách làm mất xác của người chết nói trên 
xuất phát từ quan niệm cho rằng thân người gồm có 
4 yếu tố cấu thành là đất, nước, gió, lửa. 


Chôn xác là trả về cho đất. Bỏ xuống sông là trả 
về cho nước. Điểu táng là trả về cho gió, vì loài chim 
sống trong không khí. Thiêu xác là trả về cho lửa. Đó 
là tóm lược những ý nghĩa huyền bí ẩn sau các hình 
thức tang lễ của người Tây Tạng. 


Sau khi chết, trong thời gian từ 3 ngày rưỡi đến 
4 ngày, người ta tin rằng thần thức của những người 
bình thường ở trong một trạng thái giống như ngủ 
say, không biết là mình đã ra khỏi thân người. Giai 
đoạn đầu tiên ấy của thân trung ấm được gọi là 
Tschikhai- Bardo hay là trạng thái chuyển tiếp ngay 
sau khi chết. 


bXi 


Người chết đi về đâu? 





Trong gia1 đoạn này, trước tiên là ánh sáng trong 
suốt lóe sáng trong dạng thể nguyên sơ của nó. Rồi 
nếu thần thức người chết không thể nhận được nó, 
nghĩa là không thể tự duy trì trong trạng thái siêu 
việt, không biến đổi, phù hợp với ánh sáng ấy, thì 
ánh sáng ấy bị mờ dần đi theo nghiệp lực. Khi ấy 
bước vào gia1 đoạn thứ ha. 


Khi giai đoạn đầu chấm dứt, thần thức chợt tỉnh 
ra, biết được là mình đã chết và bắt đầu trải qua giai 
đoạn thứ hai, gọi là 7šchốnyi-Bardo, hay là trạng thái 
chuyển tiếp của kinh nghiệm thực tại. Trạng thái 
này sẽ tan biến đi khi chuyển sang giai đoạn thứ 
ba, gọi là Sipa-Bardo, hay là trạng thái chuyển tiếp 
khi chuẩn bị tái sinh. Trạng thái này sẽ chấm dứt 
vào lúc thần thức thực sự tái sinh vào một trong các 
cảnh giới của sáu cõi luân hồi. 

Sự chuyển tiếp từ một giai đoạn này sang giai 
đoạn khác của thân trung ấm diễn tiến cũng tương 
tự như tiến trình của sự sanh ra. Thần thức chợt 
tỉnh, đi từ cơn mê này sang cơn mê khác, cho đến 
cuối giai đoạn thứ ba. 

Khi bắt đầu thức tỉnh trong giai đoạn thứ hai, 
thần thức nhìn thấy từng hiện cảnh tượng trưng, tức 
là các ảo giác do nghiệp lực tạo ra bởi các hành động 
đã làm khi còn sống. Những điều đã suy nghĩ, đã 
làm trước đây, giờ trở thành những đối tượng khách 
quan. Các hình ảnh được nhìn thấy hoàn toàn do 
sự tưởng tượng một cách có ý thức, được sanh khởi 
từ những gì trước đây đã nhìn thấy và ăn sâu, phát 


38 


Dẫn nhập luận vãng sinh 





triển trong tâm thức. Các hình ảnh ấy hiện ra rồi 
đi qua, trong một toàn cảnh trang nghiêm và mạnh 
mẽ, như nội dung ý thức cá biệt của mỗi người. 
Trong giai đoạn thứ hai, thần thức nếu không 
giác ngộ sẽ vẫn còn chìm trong một phần ảo tưởng, 
tự nghĩ rằng cho dù đã chết nhưng vẫn còn có một 
xác thân. Cho đến khi thần thức hoàn toàn hiểu rõ 
rằng mình thực sự không còn có thân xác nữa thì 
thần thức bắt đầu cảm thấy khao khát, mong muốn 
có một xác thân. Sự khao khát lên đến cùng cực 
không thể vượt qua, thôi thúc thần thức đi tìm một 
xác thân, và vào lúc ấy thì sự ưa thích theo nghiệp 
lực tất nhiên sẽ trở thành quyết định. Thần thức 
bước vào giai đoạn thứ ba để tìm đường tái sinh. 


Khi thần thức thực sự được tái sinh trong thế 
giới này hay thế giới khác, thì trạng thái trung ấm 
sau khi chết sẽ chấm dứt. 


Nói chung, sự mô tả như trên là một tiến trình 
bình thường. Còn đối với các tâm thức đặc biệt, có 
sự tu tập và giác ngộ, thì chỉ trải qua giai đoạn của 
những ngày đầu tiên sau khi chết mà thôi. Một vị 
chân tu giác ngộ có thể không phải trải qua giai đoạn 
mang thân trung ấm bằng cách đến thẳng cảnh giới 
của chư thiên, rồi với một hóa thân ở đó, sau khi đã 
vứt bỏ xác thân bằng xương thịt họ vẫn giữ được sự 
sống liên tục của tâm thức, không dứt đoạn. Khi đó, 
vị ấy suy nghĩ như thế nào sẽ tức khắc trở thành 
như thế ấy, trong hiện tại cũng như trong vị lal, bởi 
vì chính tâm thức tạo ra thế giới sự vật và là nguồn 


39 


Người chết đi về đâu? 





gốc của mọi hành động tốt hay xấu. Nhân đã gieo 
thế nào thì quả sẽ gặt đúng như thế ãy. 

Trong suốt thời gian ở trong trạng thái chuyển 
tiếp khi chưa tái sinh vào một đời sống khác, thần 
thức người chết luôn bị các ảo tưởng của nghiệp lực 
chi phối. Thân trung ấm được sung sướng hay đau 
khổ tùy theo mỗi trường hợp nghiệp lực cá biệt của 
mỗi người. 

Ngoài sự giải thoát bằng cách được vãng sinh về 
một trong các cõi tịnh độ của chư Phật sau khi chết, 
nếu phải tái sinh thì cảnh giới tốt nhất được khuyến 
khích chính là cõi người. Tái sinh vào bất cứ cảnh 
giới nào khác với cảnh giới của loài người đều sẽ làm 
trì trệ việc tu tập để đạt đến giải thoát hoàn toàn.! 

Có một ý nghĩa tâm lý xác định gắn liền với hình 
ảnh các thiện thần hiện ra trong giai đoạn mang 
thân trung ấm. Nhưng muốn nắm hiểu được điều 
ấy, chúng ta không nên quên rằng các cảnh tượng 
mà thần thức người chết nhìn thấy trong giai đoạn 
mang thân trung ấm không phải là những cảnh 
tượng thật. Chúng chỉ là ảo giác biểu lộ các tưởng 
tướng do tâm thức của người ấy tạo ra. Hay nói một 
cách khác, chúng là các hình tướng được nhân hóa 
của những thôi thúc thuộc tỉnh thần trong trạng 
thái sau khi chết. 


1 Điều này đã được đề cập đến trong một số kinh điển, và được giải 
thích là do những điều kiện bất lợi cho sự tu tập, chẳng hạn như 
cảnh giới của chư thiên là quá sung sướng, cảnh giới địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh là quá khổ sở... 


40 


Dẫn nhập luận vãng sinh 





Như vậy, các thiện thần là các hình tướng được 
nhân hóa của những tình cảm thuộc nhân tính cao 
cả nhất, có nguồn gốc ở trung tâm tâm lý của con 
tim. Chúng được hiện ra trước dưới dạng thức các 
vị thiện thần, bởi vì theo tâm lý mà nói thì các thôi 
thúc của con tim luôn đi trước các thôi thúc của trí 
óc. Chúng hiện ra với hình dạng các thiện thần để 
tác động đến thần thức người chết vì những mối liên 
hệ của họ với thế giới loài người chỉ vừa mới bị dứt 
đoạn. Người chết đã bỏ lại những bà con thân thuộc, 
bạn bè và những công việc còn dở dang, những ước 
muốn chưa thỏa mãn; và trong nhiều trường hợp họ 
cảm thấy một sự luyến tiếc sâu sắc, một ước mong 
tìm lại được cơ hội đã mất để được giác ngộ về tinh 
thần trong một đời sống khác ở kiếp người. 


Nhưng nghiệp lực thường mạnh mẽ hơn mọi sự 
thôi thúc và luyến tiếc của họ. Nếu nghiệp lực của 
người chết không cho họ được giải thoát trong các 
giai đoạn đầu thì họ đi lang thang xuống đến các giai 
đoạn mà sự thôi thúc của con tim phải nhường chỗ 
cho những thôi thúc của trí óc. 


Cũng giống như việc các thiện thần là sự nhân 
hóa các tình cảm, các ác thần là sự nhân hóa các lý 
luận và nguồn gốc của chúng nằm ở trung tâm tâm 
lý của trí óc. Nhưng một thôi thúc phát xuất từ con 
tim cũng có thể biến đổi thành lý luận trong trí não, 
cho nên các ác thần cũng có thể là các thiện thần 
được tái hiện dưới một dạng thức khác. 


Sau khi các thôi thúc tình cảm giảm dần và 


4I 


Người chết đi về đâu? 





những thôi thúc lý trí hoạt động, thần thức người 
chết càng lúc càng nhận biết được tình trạng đang 
diễn tiến. Họ bắt đầu dùng các khả năng siêu việt của 
thân trung ấm theo cách như một đứa trẻ bắt đầu 
dùng các khả năng thuộc giác quan của bình diện 
con người. Tuy nhiên, nghiệp lực vẫn làm chủ và xác 
định những giới hạn. Trong đời sống con người thì 
các thôi thúc thuộc tình cảm hoạt động mạnh trong 
thời trẻ và mất dần đi khi về già; khi ấy chúng được 
thay thế bằng những lý luận. Cũng vậy, trong giai 
đoạn mang thân trung ấm sau khi chết, các kinh 
nghiệm được trải qua ban đầu sung sướng hơn các 
kinh nghiệm sau chót. 


Trong một ý nghĩa khác thì các thiện thần hay ác 
thần chính là sự biểu hiện của tâm thức, là biểu hiện 
của những thần lực phổ quát. Người chết liên hệ với 
các thần lực đó một cách mật thiết, không thể dứt 
được. Người chết là một tiểu vũ trụ trong đại vũ trụ; 
tất cả các thôi thúc thâm nhập xuyên qua họ, cũng 
như tất cả các năng lực tốt hay xấu. 


Theo ý nghĩa đó, Samanta Bhadra' chính là cái 
thiện phổ quát, nhân hóa thực tại, tức là ánh sáng 
trong suốt, nguyên sơ, của pháp thân vô sanh, vô 
tướng. Đức Phật Đại Nhật là nguồn gốc của tất cả các 
hiện tượng, là nguyên nhân của các nguyên nhân. 
Đức Phật Đại Nhật làm hiển lộ mọi sự vật giống 
như người ta gieo giống; đức Phật mẫu, Hư Không 
Nhãn là tâm địa phổ quát đón nhận các hạt giống 


1 Samantabhadra: cảnh giới Phổ Hiển (3Ý 5# 3š Z*). 


42 


Dẫn nhập luận vãng sinh 





ấy. Từ đó, chúng biến hóa thành các hệ thống của 
những thế giới. Kim Cang Tát-đỏa tượng trưng cho 
sự bất biến; đức Phật Bảo Sanh là vị tượng trưng cho 
nguồn gốc của mọi cái đẹp trong vũ trụ. Đức A-di-đà 
là lòng từ bi vô hạn. Phật Bất Không Thành Tựu là 
sự nhân hóa quyền năng tối thượng, vạn năng. Các 
thiện thần, ác thần tương ứng với các tư tưởng xác 
định của người chết, với các đam mê, sự thôi thúc 
mãnh liệt hay vừa phải, thuộc nhân tính hay của 
bậc siêu nhân hoặc hạ tiện... 

Trong quyển sách này cũng chỉ ra rất rõ bằng 
những xác ngôn lặp đi lặp lại, rằng không một vị 
thiện thần, ác thần hay cảnh tượng nào được trông 
thấy là có thực cả. Đối với thần thức người chết, khi 
trông thấy mọi cảnh tượng, chỉ cần biết rằng đó là 
biểu hiện những tư tưởng riêng của chính họ là đủ. 
Chúng đơn thuần chỉ là nội dung của ý thức hiện 
ra do tác dụng của nghiệp thức, cũng như các bóng 
dáng trong trạng thái trung gian của những hoa 
đốm ở hư không, dệt thành các giấc mộng... Sự nhận 
thức trọn vẹn về tâm lý này sẽ giải thoát cho thần 
thức người chết ngay trong thực tại. Vì lẽ đơn giản 
đó mà quyển Luận vãng sinh này đã được tôn xưng 
là Đại giáo lý dẫn đến sự giải thoát qua lắng nghe. 


Thần thức người chết là khán giả duy nhất của 
một toàn cảnh kỳ diệu, những thấy biết ảo giác. Mỗi 
mầm tư tưởng của nội dung ý thức đều theo nghiệp 
lực sống lại, và thần thức người chết giống như một 
đứa bé kinh ngạc khi nhìn các hình ảnh được phóng 


45 


Người chết đi về đâu? 





to trên màn ảnh. Họ quan sát các cảnh tượng mà 
không biết rằng đó chỉ là ảo ảnh, hoàn toàn giả dối, 
hư huyễn, trừ khi trước đây họ đã có một quá trình 
tu tập chứng ngộ. 


Trước tiên là các cảnh tượng sung sướng và vinh 
quang, phát xuất từ những mầm thôi thúc và khát 
vọng có tính cách thánh thiện nhất. Nhưng những 
cảnh tượng đó cũng có thể làm cho người không hiểu 
biết phải khiếp sợ. 

Tiếp đó, các cảnh tượng ấy tan biến thành những 
cảnh phát xuất từ các yếu tố tinh thần tương ứng 
với bản chất thấp kém hay thuộc thú tính. Các cảnh 
tượng này làm cho thần thức người chết hoảng hốt 
và muốn trốn chạy. Nhưng than ôi, các cảnh tượng 
ấy với thần thức người chết vốn chỉ là một, nên dù họ 
chạy trốn ở đâu chúng cũng bám theo họ. 


Không hẳn là tất cả những người chết đều trải 
qua, đều nhìn thấy cùng những cảnh tượng giống 
nhau, cũng như mọi người không ai có thể cùng sống 
chung và nhìn thấy như nhau trong cơn ác mộng. 
Những gì mà người chết trước đây đã từng học hỏi 
thì họ sẽ tin vào điều đó. Những tư tưởng được gieo 
cấy vào tâm thức của con người có thể ảnh hưởng 
trọn vẹn đến nội dung tỉnh thần người ấy. 

Do đó, người Phật tử, người tín đồ Ấn Độ giáo, 
hoặc Hồi giáo, Cơ Đốc giáo... đều sẽ trải qua các cảnh 
tượng khác nhau khi mang thân trung ấm, sẽ nhìn 
thấy những gì theo đúng như giáo lý họ đã được 
truyền dạy... 


44 


Dẫn nhập luận vãng sinh 





Những kinh nghiệm sẽ trải qua sau khi chết 
hoàn toàn phụ thuộc vào nội dung tâm tưởng của 
mỗi người. Hay nói một cách khác, như đã được giải 
thích, tình trạng sau khi chết rất gần giống với tình 
trạng của một giấc chiêm bao; và các giấc mộng ấy là 
do tâm trạng của người nằm mộng sản sanh ra. Tâm 
lý này giải thích một cách khoa học tại sao những 
người sùng đạo, trong Cơ Đốc giáo chẳng hạn, đã đưa 
ra những chứng cứ của các bậc thánh, hoặc những 
trường hợp xuất thần, hoặc trong giấc mộng, đã thấy 
được đức Chúa Cha ngồi trên ngôi, có đức Chúa Con 
bên cạnh, và thấy cả những cảnh giống như trong 
Kinh Thánh mô tả, với các thuộc tính của bầu trời, 
hoặc thấy đức Mẹ đồng trinh, các vị thánh và các 
thiên sứ, hoặc những chỗ đền tội và địa ngục... 


Quyển sách này có vẻ như được căn cứ trên 
những dữ kiện có thể kiểm chứng được bằng chính 
kinh nghiệm của con người về mặt sinh lý và tâm 
lý, và đã phân tích vấn đề sau khi chết như một vấn 
đề đơn giản thuộc về tâm lý. Rất khoa học là ở điểm 
này. 

Sách đã xác quyết nhiều lần rằng: Những gì được 
trông thấy trong giai đoạn mang £hân trung ấm là 
hoàn toàn do nội dung tâm trạng riêng của người 
chết mà hiện ra. Không có cảnh tượng nào, thiện 
thần hay ác thần nào ngoài những hiện tướng xuất 
phát từ các ảo giác thuộc nghiệp thức của những 
tưởng tướng đã tạo ra. Đây là một kiểu sản phẩm vô 
thường sản sanh ra từ nơi đức tin, sự khao khát được 
hiện hữu và ý chí muốn sống còn. 


45 


Người chết đi về đâu? 





Từ ngày này sang ngày khác, những cảnh tượng 
của thân trung ấm dần dần thay đổi, phù hợp với sự 
phát khởi của các tưởng tướng của thần thức người 
chết, cho đến khi nghiệp lực chiếm lấy quyền chỉ 
phối và dẫn đến sự tái sinh. Khi sự tái sinh thực sự 
bắt đầu, tình trạng sau khi chết chấm dứt và người 
nằm mộng ra khỏi giấc mộng, lại bắt đầu trải qua 
các hiện tượng của đời sống mới. 


Kinh Thánh của đạo Cơ Đốc, cũng như kinh 
Koran của đạo Hồi, không hề cho rằng các kinh 
nghiệm tâm linh với dạng thức những ảo giác được 
nhìn thấy của các nhà tiên tri hay một tín đồ sùng 
đạo lại có thể là không thật. Nhưng sách Luận vãng 
sinh này đã trình bày vấn đề một cách dứt khoát đến 
nỗi tạo ra nơi người đọc một ấn tượng rất rõ là: Mọi 
cảnh tượng được trông thấy, bất cứ là cảnh tượng gì, 
đều chỉ thuần túy là hư huyễn không thật. Dù là các 
thiện thần, ác thần, cảnh thiên đàng hay địa ngục... 
tất cả đều chỉ là ảo mộng, căn cứ trên sự biến hiện 
của tâm thức trong cuộc sống luân hồi. 


Toàn bộ nội dung sách này hướng về một mục 
đích duy nhất là tạo điều kiện cho sự thức tỉnh của 
thần thức người chết, trở về với thực tại. Một khi 
thần thức người chết đã thoát khỏi được mọi sự che 
mờ của các ảo tưởng thuộc nghiệp thức hay thuộc sự 
sống luân hồi, thì sẽ đạt được một thực trạng Niết- 
bàn siêu việt tất cả các hiện tượng như thiên đàng, 
địa ngục, các cõi trời, người, súc sanh... 


Trong số những cảnh tượng được xác định là giả 


46 


Dẫn nhập luận vãng sinh 





dối, không thật, sách này cũng đề cập đến một vấn 
đề tương tự như là sự phán xét thiện ác sau khi chết. 
Những gì được mô tả ở đây và trong quyển “Sách 
dành cho người chết” của Ai Cập rất giống nhau, 
về những điểm cơ bản, đến nỗi người ta có thể tin 
rằng chúng có cùng một nguồn gốc. Trong sách của 
Tây Tạng, vua Diêm Vương được gọi là Dharma- 
lRàja, sách của AI Cập gọi là OÓsiris. Trong hai câu 
chuyện được kể lại, người ta thấy đều có cảnh cân 
lường tượng trưng. Với DDharma-Rtà7a, có những hòn 
sỏi đen được đặt lên một đĩa cân và đĩa cân bên kia 
là những hòn sỏi trắng. Sỏi trắng và sỏi đen tượng 
trưng cho những hành động tốt hoặc xấu. Với Orisis 
thì quả tim được đặt lên một đĩa cân và đĩa cân bên 
kia là chiếc lông vũ, hoặc đôi khi là hình tượng vị nữ 
thần công lý. Quả tim tượng trưng cho đạo đức của 
người chết, và chiếc lông vũ tượng trưng cho sự ngay 
thật hay công lý. 


Trong quyển “Sách dành cho người chết” của Ai 
Cập thì người chết nói với quả tim mình rằng: “Đừng 
trở thành một sự hiển nhiên chống lại ta, đừng là kẻ 
thù của ta trưóc vòng thánh thiện. Mong sao cho đĩa 
cân đừng lệch về phía chống lại ta trước mặt ngài 
thánh vương Amenti.” Thần Tbth đầu khỉ là thần trí 
tuệ kiểm soát sự cân lường. 


Trong sự phán xét của Tây Tạng thì thần Shinje 
cũng có đầu khỉ, làm việc ấy. Cả hai cảnh đều xảy 
ra trước một “bồi thẩm đoàn” gồm các thiên thể, kẻ 
thì đầu thú, kẻ thì đầu người. Trong sách của Ai 
Cập thì một vị thần hung bạo chờ đợi để nuốt tươi 


47 


Người chết đi về đâu? 





người chết nếu họ bị kết án, còn trong sách của Tây 
Tạng thì các hung thần đứng đợi để đưa kẻ làm ác 
vào thế giới bị hành hình. Bản tổng kết các tội lỗi 
mà người ta nói là do thần trí tuệ To£h cầm giữ, lại 
tương xứng với kính chiếu nghiệp do Dharma-Ràja 
nắm giữ; hoặc như trong một số câu chuyện khác thì 
kính chiếu nghiệp do một vị thần dự vào bồi thẩm 
đoàn nắm giữ. 

Trong cả hai quyển sách, khi sự phán xét diễn 
ra chúng ta đều thấy người chết hướng về quan tòa 
để tự bào chữa là mình đã không làm ác. Trước mặt 
Osiris thì sự bào chữa ấy được chấp thuận, còn trước 
mặt Dharma-Ràja thì sự bào chữa đó phải được kính 
chiếu nghiệp xác nhận lại. Đây là nét đặc biệt của 
Ấn Độ hay của Phật giáo nói riêng. Theo ức đoán, 
có thể là từ một nguồn gốc chung vào thời cổ xưa 
đã hình thành nên hai tập sách của Ai Cập và Tây 
Tạng, nhưng tập sách của AI Cập hình như đã ít 
biến đổi hơn. 

Trong quyển thứ 10 của tập “lvre de la 
Republque', khi kể về những cuộc phiêu lưu của 
Er trong thế giới bên kia, Plato đã đã mô tả một sự 
phán xét tương tự. Trong đó, người ta thấy có các 
quan tòa, các bản ghi tội lỗi được gắn vào các linh 
hồn bị phán xét, và những con đường dẫn đến những 
nơi khác nhau. Người hiền lành đi vào đường dẫn 
lên trời, người ác độc đi xuống đường vào địa ngục. 
Có những hung thần đứng chờ để dẫn các linh hồn 
bị kết án vào nơi trừng phạt. 


48 


Dẫn nhập luận vãng sinh 





Tín ngưỡng về sự đền tội ngày nay đã được đạo 
Cơ Đốc tin nhận, được thánh Patrick giảng dạy ở 
Trliande. Hệ thống các truyện truyền kỳ của người 
Celtes về thế giới bên kia và những chuyện tái sinh 
lẫn lộn với các tín ngưỡng của họ về các bà tiên; 
truyện truyền kỳ của Proserpine được kể lại một 
cách phổ quát trong nhiều quyển sách thiêng của 
nhân loại; những giáo lý của người Sém¡tes ở Tiểu Á 
về trời, địa ngục, về sự phán xét, và về sự sống lại; 
cùng với câu chuyện của Plafo, tất cả những điều đó 
đã chứng minh rõ về một tín ngưỡng phổ quát, chắc 
hẳn đã có từ xa xưa, vào trước thời kỳ các truyện cổ 
của xứ Babylone và của A1 Cập. 


Bức tranh trình bày sự phán xét theo truyền 
thuyết của một tu viện ở Gantok, thuộc xứ Sikkim, 
Tây Tạng, được vẽ năm 1919, do một họa sĩ người 
Tây Tạng tên là Lharipa-Pempa-Ten-dup-lLa vẽ 
trong thời gian tạm trú ở đó. Một trong những bức 
tranh tường xưa nhất cũng vẽ đề tài ấy cho đến gần 
đây vẫn còn được giữ nguyên vẹn tại điện Thdishing 
ö Sikkim. Trong bức họa diễn tả bánh xe luân hồi 
của sự sống. 


Tiến sĩ L. A. Waddell đã mô tả bức tranh ở Tây 
Tạng như sau: “Sự phán xét bao giờ cũng có Dharma- 
Ràja vô tư chủ trì. Ngài cầm một tấm gương soi, 
trong đó hiện rõ trọn vẹn linh hồn của người chết, 
trong lúc thần ShinJe cân các hành động tốt để đối 
chiếu với các hành động xấu, bằng những hòn sỏi 
màu trắng và màu đen.” Ông cũng cho biết, nguồn 


49 


Người chết đi về đâu? 





gốc của hình ảnh đó là do một bức tranh cùng loại 
diễn tả “bánh xe của sự sống” thường được gọi là le 
Zodiaque, hiện ở nơi cửa vào của hầm nhà số 17, 
A7antà, Ấn Độ. Điều này minh định tính cách cổ xưa 
của hình tượng phán xét mà trong sách này mô tả. 


Khi phân tích những giáo lý trình bày vũ trụ 
quan của Phật giáo, và trước đó là Ấn Độ giáo, chúng 
ta có thể đạt đến một sự hiểu biết rộng rãi. Đây có 
thể xem là một khoa học được lưu truyền từ thời rất 
xa xưa của các môn thiên văn học, hình thái học, vận 
hành học, đã cố gắng mô tả về các tỉnh cầu và giải 
thích các thế giới. Một số thế giới được cho là ở dạng 
rắn có thể trông thấy được - khoa học phương Tây 
chỉ biết được những thế giới loại này -, còn một số 
thế giới khác ở dạng khí, hay nói đúng hơn là vô hình 
nên không thể trông thấy được, nhưng vẫn hiện hữu 
trong trạng thái có thể tạm gọi là chiều thứ tư của 
không gian. 


Núi Tu-di được mô tả là nằm ở trung tâm vũ 
trụ. Thế giới của chúng ta bao quanh nó, được sắp 
xếp thành 7 vòng đại dương, ngăn cách nhau bằng 7 
vòng núi đồng tâm màu vàng ánh. Núi Tu-di là cái 
trục chính, là điểm tựa của cả thế giới. Cách mô tả 
này có thể xem là tương đương như mặt trời ở trung 
tâm của thiên văn học Tây phương, trung tâm dẫn 
lực của vũ trụ hiện hữu. 


Ngoài bảy vòng đại dương và bảy vòng núi vàng 
ánh là xen kế những vòng đại lục. 


Như đã nói, núi 7u-di là cái lõi của thế giới. Bên 


50 


Dẫn nhập luận vãng sinh 





dưới núi là các tầng địa ngục, bên trên núi là các 
tầng trời của chư thiên, được tin là thuộc quyền cai 
trị của vua trời Đế Thích. 


Ngang cấp với tầng trời của Đế Thích, có tám vị 
Thánh mẫu, mỗi vị ở một tầng trời riêng. Những vị 
này chính là các thánh mẫu của Ấn Độ giáo xưa kia. 


Trong núi Tu-di, chỗ dựa của các tầng trời, có 4 
cõi thế giới chồng lên nhau. Ba cõi phía dưới có các vị 
thiên thần cư trú, cõi thứ tư cao nhất, nằm trực tiếp 
dưới các tầng trời. Cư dân ở đây là loài a-£u-la,! được 
mô tả là phải chịu đọa đày vì sự kiêu ngạo, và trong 
đời sống của mình họ không ngừng gây chiến với chư 
thiên ở các tầng trời cao hơn. 


Vây quanh núi 7Tu-di là đại dương. Tiếp theo 
bên ngoài là một lớp núi vàng ánh, kế đó lại là một 
đại dương khác. Cứ một vòng núi lại đến một vòng 
đại dương, nối tiếp cho đến vòng thứ 1õ là vòng đại 
dương ngoài cùng, trong đó có các đại lục và những 
hải đảo phụ thuộc. Cuối cùng là một bức tường sắt 
bao quanh toàn thể vũ trụ. 


Bên ngoài của vũ trụ như vừa được mô tả là một 
vũ trụ khác, cứ như thế nối tiếp vô biên vô tận. Mỗi 
vũ trụ đều khép kín trong một bức tường sắt che 
khuất ánh mặt trời, mặt trăng, và các tỉnh tú. Bức 
tường sắt ấy là biểu tượng của bóng tối ngăn cách 
thế giới này với thế giới khác. Tất cả các vũ trụ đều 
1 A-tu-la (Eƒ ## ##), dịch âm từ tiếng Sanskrit là asura, dịch nghĩa 

là phi thiên ( 3E £), là loài giống như chư thiên nhưng không có 
hình tướng nghiêm trang tốt đẹp, vì thế mà gọi là phi thiên. 


51 


Người chết đi về đâu? 





chịu sự chi phối của một định luật tự nhiên gọi là 
nghiệp lực. Phật giáo không hề xác nhận hay phủ 
nhận sự hiện hữu của một đấng sáng tạo thế giới, 
nhưng định luật về nghiệp quả đã đưa ra một cách 
giải thích hợp lý và đầy đủ về các hiện tượng trong 
vũ trụ. 


Những điều được mô tả cần phải được hiểu theo 
ý nghĩa tượng trưng hơn là những chỉ tiết cụ thể. 
Chẳng hạn như núi 7u-di được mô tả là cao 80.000 
dặm bên trên đại dương, và chiều sâu của chân núi 
ở dưới nước cũng tương đương như vậy. Đại dương ở 
trong cùng cũng sâu và rộng 80.000 ngàn dặm. Vòng 
núi kế tiếp về phía ngoài có kích thước bằng một 
nửa, và đại dương vây quanh vòng núi ấy cũng vậy, 
nghĩa là chỉ có 40.000 ngàn dặm chiều sâu và rộng. 
Càng ra xa trung tâm, các vòng núi và đại dương 
phía ngoài càng giảm kích thước đi, cả về chiều cao, 
chiều sâu và chiều rộng. Cứ mỗi vòng lại giảm đi 
một nửa, nên kích thước giảm dần là 20.000 dặm, 
10.000 dặm, 5.000 dặm, 2.500 dặm, 1.250 dặm, 625 
dặm... 


Trong số các đại lục, có 4 đại lục chính nằm ở 4 
phương, được mô tả trong sách này. Nằm bên cạnh 
mỗi một đại lục lại có hai đại lục nhỏ hơn, đưa tổng 
số các đại lục lên số 12, là một số tượng trưng trong 
sự sắp xếp vũ trụ, tương tự như số 9. 

Đại lục ở phương đông là Đông Thắng Thân 
Châu.' Hình tượng trưng của nó là hình mặt trăng 
1 Đông Thắng Thân Châu (_# ## - 3), tiếng Phạn là Pũrva-videhah. 


52 


Dẫn nhập luận vãng sinh 





lưỡi liềm, có màu trắng. Cư dân ở đó có khuôn mặt 
hình lưỡi liềm, có tỉnh thần bình thản và đức hạnh. 
Đại lục này được mô tả là có đường kính 9.000 dặm. 


Đại lục ở phương nam là quả đất của chúng ta, có 
tên là Nam Thiệm Bộ Châu.' Hình tượng trưng của 
nó là hình xương bả vai của con cừu, nghĩa là giống 
hình quả lê, đó cũng là hình gần đúng với khuôn mặt 
của cư dân nơi đây. Đại lục này có màu xanh dương. 
Tại đây cuộc sống giàu có phong phú và có sự lẫn lộn 
gifta cái tốt với cái xấu, Với 7.000 dặm đường kính, 
nó là đại lục nhỏ nhất. 

Đại lục ở phương tây gọi là Tây Ngưu Hóa Châu 
Đại lục này có hình mặt trời, màu đỏ. Cư dân ở đây 
có khuôn mặt tròn, rất mạnh bạo và có thói quen 
dùng súc vật để nuôi sống mình. Đường kính của đại 
lục này là 8.000 dặm. 


Đại lục ở phương bắc gọi là Bắc Câu Lô Châu.3 
Đại lục này hình vuông, có màu xanh lá cây. Cư dân 
ở đó có khuôn mặt hình vuông như hình mặt ngựa. 
Cây cối cung cấp thức ăn và các món cần dùng cho 
họ. Khi chết đi, họ thường quanh quẩn nơi các thân 
cây, như những thần núi hay thần rừng. Đây là đại 
lục rộng nhất với đường kính 10.000 dặm. 

Mỗi đại lục nhỏ nằm kế cận lại giống với đại lục 


mà nó phụ thuộc, và có kích thước bằng một nửa đại 


1 Nam Thiệm Bộ Châu (###-## 3|), tiếng Phạn là Jambũ-dvipa. 
? Tây Ngưu Hóa Châu (792 # z]) tiếng Phạn là Avaragodäniya. 
3 Bắc Câu Lô Châu (3b3⁄2/š 3), tiếng Phạn là Uttara-kuru. 


53 


Người chết đi về đâu? 





lục chính. Bên trái của Nam Thiệm Bộ Châu là thế 
giới của loài quỷ la-sát' hung dữ. Người ta tin rằng 
vị Đại giáo chủ Liên Hoa Sanh hiện nay đang trị vì 
ở đó với mục đích là để giáo hóa cho loài la-sát hung 
ác này về lòng tốt và đường lối tu tập để đạt được 
giải thoát. 

Ý nghĩa sâu kín ẩn sau những sự mô tả về vũ trụ 
như vừa trình bày trên là một phương thức tượng 
trưng đã được cố ý tạo ra. Chẳng hạn như, tiến sĩ 
Wadded đã nhận xét về cách mô tả núi Tu-di như 
sau: “Sườn phía đông của núi bằng bạc, sườn phía 
nam bằng vân thạch, sườn phía tây bằng ngọc đỏ, 
sườn phía bắc bằng vàng. Điều này chứng tỏ việc sử 
dụng các biểu tượng cũ, rất giống với các biểu tượng 
thiên khải của thánh .Jean.” 


Việc giải thích đầy đủ toàn bộ vũ trụ quan theo 
phương thức biểu tượng của Phật giáo sẽ còn phải đi 
rất xa, vượt ra ngoài khuôn khổ của phần dẫn nhập 
này. Để tạm kết thúc vấn đề, ở đây cần lưu ý một 
điều là: Các vị lạt-ma Tây Tạng tin rằng họ đã nắm 
được những điểm then chốt để giải thích quan điểm 
về vũ trụ trong Phật giáo, và những gì mà người 
phương Tây đã biết về vấn đề này chỉ mới có thể giúp 
họ đến được nơi ngưỡng cửa để bước vào biển tri thức 
mênh mông đó. 


bó 


1 La-sát (#ễ #]),tiếng Phạn là rãksasa, giống cái (nữ la-sát) gọi là 
räksasĩ. 


54 


LUẬN VÃNG SINH 


Nam mô Thập phương thường trú Tam bảo 
Nam mô A-di-đà Phật 

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát 
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 


Luận vãng sinh này gồm ba phần: phần dẫn 
nhập, phần chính văn và phần kết luận. 


Trong phần dẫn nhập, luận này sẽ đưa ra những 
lời khai thị, các thần thức thượng căn sẽ được giải 
thoát. Với những ai không được giải thoát, luận này 
sẽ dạy cách từ bỏ ý thức, giúp các thần thức trung 
căn giải thoát ngay trước khi chết. Với những al 
vẫn chưa được giải thoát, thần thức cần lắng nghe 
những lời khai thị tiếp tục để được giải thoát trong 
gia1 đoạn còn trong pháp thân thường trụ. 


Thần thức cần theo đõi diễn biến của cái chết. 
Ngay sau khi chấm dứt mọi liên hệ với thế giới vật 
chất, thần thức cần nhớ tới “bản chất của thức là 
không” và từ bỏ các thức, lập tức giải thoát. Nếu 
không thực hiện được, người sống cần đọc luận này 
một cách rõ ràng bên cạnh người chết. 

Nếu vì lý do nào đó, thi thể người chết ở một nơi 
xa, chủ lễ có thể ngồi bên cạnh giường ngủ thường 
ngày của người chết, dùng nguyện lực tưởng nhớ tới 
người chết và đọc luận này, xem như người chết đang 


55 


Người chết đi về đâu? 





ngồi bên cạnh. Lúc này không nên kể lể than khóc. 
Những người thân không kiềm chế được sự than 
khóc thì nên tránh đi nơi khác. Nếu cầu nguyện bên 
cạnh người sắp chết, chủ lễ cần đọc luận này giữa lúc 
chấm dứt hơi thở và chấm dứt mạch tim. 


Nếu có phương tiện, nên cúng dường Tam bảo. 
Nếu không, cần dùng nguyện lực để cúng dường. 
Niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát cầu cứu độ bảy lần 
hoặc ba lần,! niệm bài Kệ vãng sinh cho thân trung 
ấm rồi niệm bài Kệ vô thường. Sau đó tụng Luận 
vãng sinh này bảy lần hoặc ba lần. 


Luận này có ba ý chính: 1. Hướng dẫn thần thức 
trong hào quang của chân tâm ngay trước khi chết; 
2. Lưu ý thần thức trong giai đoạn chuyển tiếp của 
pháp thân; và 3. Nhắc nhở thần thức tránh nhập 
mẫu thai trong cõi Th-bà. 


1. Hướng dẫn thần thức ngay trước 
khi chết 

Trước hết, cần khai thị cho thần thức trong lúc 
thấy hào quang của chân tâm ngay trước khi chết. 
Được khai thị như thế, phần lớn những người bình 
thường đã từng nghe pháp nhưng chưa chứng ngộ, 
hoặc ít tu tập, đều thể nhập và an trú trong chân 
tâm, đạt được cõi vô sanh vô tử. 


† Xem Phụ đính A 
?_Xem Phụ đính B 
3 Xem Phụ đính C 


56 


Luận vãng sinh 





a. Thơi gian khai thị 

Hơi thở vừa ngưng, trí Bát-nhã thể nhập, thần 
thức sẽ thấy một luồng hào quang rực rõ. Nếu trí 
Bát-nhã rời bỏ, thần thức sẽ rơi vào giai đoạn thân 
trung ấm, vì vậy cần tụng luận này trước khi trí 
Bát-nhã rời bỏ thần thức. Thông thường, từ lúc tắt 
hơi tới lúc hệ tuần hoàn ngưng hoạt động hẳn, kéo 
dài bằng khoảng thời gian một bữa ăn. 


b. Phương pháp khai thị 

Chủ lễ tốt nhất là thầy của người chết, nếu không 
cũng nên là bạn đồng môn, hoặc bạn hữu cùng một 
kiến giải. Nếu không được như thế, chủ lễ cần là 
người có thể tụng luận này rõ ràng, nhiều lần, nhắc 
nhở lại những gì đã nghe từ thầy, bạn. Như thế, chắc 
chắn thần thức sẽ được thể nhập vào hào quang của 
chân tâm. 

Trước khi tắt hơi thở, cần làm cho thần thức thấy 
rõ tính vô thường của vạn pháp, bằng cách nói những 
lời sau đây: 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), đây 
là lúc mà ngươi ởi tìm một con đường mới. Khi hơi 
thỏ vừa tắt, ngươi sẽ thấy một luồng hào quang rực 
rõ, chính là điều mà ngươi đã từng học biết. Đây 
chính là chân tâm thường tịch, vắng lặng, trống 
rỗng như không gian, là thức vô biên xứ. Hãy nhận 
ra điều này và lưu trú trong chánh niệm đó, ta khai 
thị cho ngươi.” 

Câu khai thị trên được nhắc đi nhắc lại nhiều 
lần trong lúc người chết chưa tắt hơi. Khi hơi thở 


57 


Người chết đi về đâu? 





sắp dứt, nên lật xác nằm nghiêng bên mặt theo thế 
nằm như sư tử ngủ, và bấm mạnh các mạch máu cho 
tới lúc mạch chấm dứt lưu thông. Làm như thế khí 
Bát-nhã đã nhập vào khí lực của người chết sẽ lưu 
lại thêm một thời gian và sau đó chỉ thoát ra ngoài 
bằng đỉnh đầu. 

Trong giai đoạn này, thần thức trông thấy hào 
quang của pháp thân thường trụ sáng rực rõ. Đối 
với người sống thì chỉ thấy người chết đang mê man 
bất tỉnh vì khí Bát-nhã càng lúc càng giảm. Đó là 
giai đoạn giữa lúc tắt thở và hệ tuần hoàn ngưng 
hoạt động. Giai đoạn này dài ngắn không đều, tùy 
thuộc năng lực tâm linh và trình độ chứng đạo của 
người chết. Nó đặc biệt kéo dài đối với những người 
đã tu tập thiền định hết sức bén nhạy. Đối với những 
người này, cần khai thị bằng cách tụng đọc nhiều lần 
cho đến khi một thứ khí màu vàng nhạt tuôn ra thất 
khiếu.' Đối với người có nhiều ác nghiệp, giai đoạn 
này rất ngắn ngủi, chỉ như búng ngón tay. Đối với 
người thông thường thì sẽ kéo dài khoảng bằng thời 
gian một bữa ăn. Đối với những người tu tập Mật 
tông và thiền định bậc cao theo Kinh điển hoặc Mật 
điển thì giai đoạn này có thể kéo dài đến bốn ngày 
rưỡi. Chủ lễ cần tiếp tục khai thị để giúp thần thức 
thể nhập vào chân tâm. 


Nếu người sắp chết đã từng tụng đọc luận này, 
chủ lễ chỉ cần nhắc lại. Nếu không, chủ lễ cần chỉ rõ 
tiến trình của cái chết như sau: 


1 Thất khiếu: bảy lỗ thông ra bên ngoài của cơ thể, gồm 2 lỗ mũi, 2 
mắt, miệng, 2 đường đại tiện và tiểu tiện. 


58 


Luận vãng sinh 





“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), đây 
là dấu hiệu của đất đang hoại diệt trong nước, nước 
đang hoại diệt trong lửa, lửa đang hoại diệt trong gió, 
gió đang hoại diệt trong thức... Này thiện nam (hoặc 
tín nữ, nói rõ tên... ), đừng để tâm thúc lưu lạc” 


Nói câu này vào bên tai người sắp chết. Rồi đọc 
tiếp như sau: 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), cái 
gọi là sự chết đã đến, ngươi cần tự nhủ như thế này: 
“Thời điểm tử vong của ta đã đến, nhưng cái chết 
có thể giúp ta đạt được tâm thức giác ngộ. Trong 
tỉnh thần từ bi hÿ xả, ta sẽ đạt được giác ngộ, cứu 
độ mọi chúng sanh. Trong ước nguyện cứu độ chúng 
sanh, ta sẽ thể nhập chân tâm, đạt được tri kiến của 
Phật. Nếu không thể nhập được bây giò, ta cũng sẽ 
thể nhập cõi Tịnh độ trong thân trung ấm, tất cả 
đều là vì chúng sanh trong vô lượng thế giới.` Nhất 
tâm chánh niệm trong tư tưởng đó, ngươi cần nhó lại 
pháp môn thiền quán đã từng tu tập” 


Vị chủ lễ cần đọc rõ tên người sắp chết, nhắc nhở 
tập trung vào thiền định, không để buông lỏng một 
phút nào. Rồi khi hơi thở vừa tắt, vị chủ lễ ấn mạnh 
vào các huyệt đạo. Nếu người chết là một vị thượng 
căn, chủ lễ nói: 

“Thưa ngài, pháp thân đang bắt đầu chiếu sáng, 


⁄? 


xin ngài hãy thể nhập vào và lưu trú trong đó. 


Đối với những người bình thường, vị chủ lễ khai 
thị như sau: 


59 


Người chết đi về đâu? 





“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), giờ 
đây pháp thân đang chiếu sáng rực rõ trước mắt 
ngươi, hãy nhận biết rõ. Giờ đây thức của ngươi 
đang trỏ về bản tánh chân như, rỗng không vắng 
lặng, vô ngã, vô tướng, không màu sắc, không âm 
thanh. Nhưng tâm thức này không phải là sự rỗng 
không của cái không. Nó tự tại, diệu dụng, biến hóa 
khôn cùng. Hai mặt này của chân như chính là từ 
bi và trí huệ, thể của nó là không. Nó chính là pháp 
thân bất hoại. Sắc và Không không rời nhau, trong 
dạng hào quang rực rõ, vô sanh vô tử. Đó cũng là 
Phật tính. Hãy nhận rõ điều này. Đó là điều quan 
trọng duy nhất. Nếu nhận rõ tâm thức tịch tịnh của 
ngươi bây giờ chính là tâm Phật, thì ngươi đã thể 
nhập cõi Phật, cõi Tịnh độ.” 


Chủ lễ cần nhắc lại ba lần hoặc bảy lần đoạn văn 
trên. Thần thức sẽ nhớ lại những gì đã tu tập, đồng 
thời nhận ra rằng tâm thức của mình chính là luồng 
hào quang đang chiếu sáng rực kia, và nhận ra rằng 
mình với pháp thân là một không khác. Thần thức 
sẽ giác ngộ. 

Có những trường hợp thần thức nhận ra ánh 
sáng của pháp thân không phải ngay trong lần đầu 
mà là lần thứ hai, thời gian có kéo dài hơn đôi chút. 
Nhưng nghiệp lực nặng nề cũng có thể làm cho thần 
thức không thể nhập được. 

Vào lúc khí Bát-nhã bắt đầu rời bỏ khí lực của 
người chết, khi thì bên trái, khi thì bên phải, tâm 
thức người chết lại như thức dậy. Như trên đã nói, 


60 


Luận vãng sinh 





giai đoạn từ lúc tắt hơi tới lúc này dài ngắn không 
đều, thông thường là khoảng thời gian một bữa ăn. 
Thần thức tỉnh dậy, phân vân không rõ mình đã chết 
hay chưa, và nhìn thấy rõ bà con quyến thuộc đang 
buồn rầu khóc lóc. 

Trong gia1 đoạn này, khi nghiệp lực chưa gây tác 
dụng và ma vương chưa ám ảnh, vị chủ lễ cần tiếp 
tục khai thị. Tùy theo trình độ tu tập của người chết, 
nếu trước đây vốn không quen nương vào vị Phật 
hay Bồ Tát nào thì chủ lễ gọi tên ba lần rồi nhắc 
lại câu khai thị như trên. Nếu người chết trước đây 
thường hay quán tưởng đến một vị Phật hay Bồ Tát 
nào đó thì chủ lễ nhắc nhở như sau: 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
nhất tâm quán tưởng đến đức Phật... (hoặc Bồ Tát, 
nêu rõ danh xưng của vị ấy, chẳng hạn như Phật 
A-di-đà, Bồ Tát Quán Thế Âm... ). Hãy hình dung 
ngài đang xuất hiện, không có thực thể, như bóng 
trăng trong nước, đừng hình dung ngài có sắc thể.” 

Với đa số những người bình thường, có thể khai 
thị như sau: 

“Hãy quán tưởng đức Đại từ Đại b¡ Quán Thế 
Âm Bồ Tát.” 

Với cách khai thị này, nếu trong gial đoạn trước 
không thể nhập được pháp thân, thì giờ đây thần 
thức có thể nhận rõ ràng được cõi Phật và thể nhập 
vào. 

Nhưng cũng có những người chưa từng tu tập 
thiền quán, hoặc đã từng có chánh kiến về pháp môn 


61 


Người chết đi về đâu? 





Tịnh độ, nhưng trước khi chết lại bị rơi vào những ý 
tưởng sai lầm, vì thế phải chịu đọa sanh nơi ác đạo. 

Đối với thần thức, tốt nhất là giác ngộ chân tâm, 
thể nhập pháp thân ngay sau khi ánh sáng đầu tiên 
xuất hiện. Không được như thế, thì nếu thần thức 
thấu hiểu được ánh sáng pháp thân khi xuất hiện 
lần thứ hai, thần thức cũng được giải thoát. Như đã 
nói, trong lần này tâm thức bắt đầu tỉnh dậy và tự 
hỏi mình còn sống hay đã chết. Nếu ở giai đoạn này, 
thần thức nhận biết được pháp thân thì sẽ giác ngộ 
được chân tâm, không bị nghiệp lực xoay chuyển. 
Như ánh sáng xóa tan đêm tối, nghiệp lực sẽ bị ánh 
sáng pháp thân xóa sạch, thần thức liễu ngộ. Ánh 
sáng pháp thân xuất hiện lần thứ hai chính là xuất 
phát từ thức sáng suốt rỗng rang vô ngại. Thần thức 
vào lúc đó có khả năng nghe biết như lúc còn sống. 
Nếu lời khai thị có kết quả, vô minh của nghiệp lực 
không còn, thần thức sẽ có đủ thần thông để tùy ý 
biến hiện khắp nơi. 

Phương thức này có thể giúp thần thức liễu ngộ 
trong gia1 đoạn xuất hiện lần thứ hai của chân tâm. 
Tuy nhiên, nếu đến đây vẫn không giác ngộ, thần 
thức sẽ rơi vào thân trung ấm, có thể xem là giai 
đoạn thứ ba của tiến trình sau khi chết. 


2. Phương thức khai thị cho thân 
trung ấm 
Đây là giai đoạn mà nghiệp lực sẽ có tác động 


đến thần thức, cũng được xem là “giai đoạn chuyển 


62 


Luận vãng sinh 





tiếp của pháp thân”. Vị chủ lễ cần kiên trì tiếp tục 
việc khai thị. 


a. Ngày thứ nhất mang thân trung ấm 

Vào lúc này, thần thức nhìn thấy rõ bà con quyến 
thuộc buồn rầu than khóc. Thần thức không còn thọ 
hưởng thức ăn. Thần thức nhìn thấy người ta thay 
áo quần cho mình, nhìn thấy giường ngủ của mình 
bị tháo dõ đi. Thần thức nhìn thấy những người 
sống, nhưng họ không nhìn thấy thần thức. Thần 
thức nghe người ta gọi tên mình, nhưng họ không 
nghe được thần thức trả lời. Thần thức cảm nhận 
một sự bất lực và do đó đau khổ tột độ. Ba yếu tố sau 
đây trở thành thế giới của thần thức: âm thanh, ánh 
sáng nhiều màu sắc và những luồng sáng rực rõ. 
Thần thức vừa sợ hãi vừa hoang mang. 


Vị chủ lễ cần khai thị trong giai đoạn thân trung 
ấm này bằng cách đọc lên thật rõ ràng như sau: 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
lắng nghe ta và đừng bị lung lạc. Có sáu giai đoạn 
chuyển tiếp cơ bản trong đời sống: giai đoạn sinh ra, 
giai đoạn trong giấc mộng, giai đoạn đại định trong 
thiền quán, giai đoạn ngay trưóc khi chết, giai đoạn 
thân trung ấm và giai đoạn thác sinh. 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), ngươi 
đang trải qua ba giai đoạn: giai đoạn ngay trước khi 
chết, giai đoạn thân trung ấm và giai đoạn thác 
sinh. Trong giai đoạn trưóc hết, ánh sáng pháp thân 
đã rạng chiếu cho đến ngày hôm qua mà ngươi vẫn 


63 


Người chết đi về đâu? 





chưa thể nhập được, cho nên ngươi còn trầm luân 
nơi đây. Bây giờ ngươi đang ở hai giai đoạn tiếp theo. 
Hãy nhất tâm nghe lời khai thị của ta. 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), cái 
gọi là sự chết đã đến. Không phải chỉ một mình ngươi 
rời bỏ thế giới, mà ai ai cũng đều phải chết. Vì vậy, 
đừng luyến tiếc sự sống này nữa. Dù cho ngươi có 
tham ái sự sống, ngươi cũng không thể ở lại. Nhưng 
như thế chỉ khiến cho ngươi phải lưu lạc trong cõi 
Ta-bà mà thôi. Vì thế, đừng tham ái, đừng luyến 
tiếc, hãy quán tưởng Thm bảo. 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), dù có 
những cảnh tượng ghê gớm xảy ra trong lúc ngươi 
mang thân trung ấm, đừng quên những lời này. Hãy 
nhớ nghĩ đến ý nghĩa của bài kệ này: 

“Ta đang mang thân trung ấm. 
Mong sao không sợ sệt. 

Cần nhận biết rằng, 

Tất cả đều từ chân tâm biến hiện. 
Và biết rằng, 

Đó là cảnh tượng của thân trung ấm. 
Đã tới cảnh này rồi, 

Th sẽ không sợ sệt gì cả, 

Thiện thần cũng như ác thần. 

“Ngươi hãy đọc bài kệ này và hiểu thấu ý nghĩa 
của nó. Nhất là đừng quên rằng, với tâm vững chắc, 
tất cả những gì hiện ra dù đáng sợ đến đâu cũng chỉ 
là tâm thức của chính ngươi biến hiện ra đó thôi. 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), khi 


64 


Luận vãng sinh 





thức rời bỏ thân, đó là lúc pháp thân hiện ra, thanh 
tịnh, sáng suốt. Nhưng cũng khó biết là pháp thân, 
sáng rực rõ, sáng đến độ ngươi sẽ sợ hãi, sáng đẹp 
như một ngày mùa xuân. Ngươi đừng sợ sệt và đừng 
bị lung lạc. Đó chính là ánh sáng của Phật tánh 
trong ngươi, hãy nhận 1ố. 


“Trong hào quang đó sẽ tuôn ra tiếng ồn ào như 
sấm dậy. Đó là âm thanh tự nhiên của pháp thân, 
đừng sợ sệt, đừng bị lung lạc. Ngươi không còn sắc 
thân bằng xương bằng thịt nữa, ngươi chỉ có thức, 
nên dà âm thanh, ánh sáng gøì cũng không chạm 
được tới ngươi, ngươi không thể chết. Chỉ cần nhận 
rõ rằng, đó chính là tâm thức của ngươi biến hiện ra. 
Cần biết rằng, ngươi đang ở trong thân trung ấm. 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), nếu 
ngươi không nhận ra rằng đó chỉ là phản chiếu của 
tâm thức ngươi, thì dù ngươi thiền định đã bao đời, 
dù ngươi đã học hỏi những pháp môn gì, ngươi cũng 
sẽ sanh tâm sợ hãi đối với màu sắc, âm thanh, ánh 
sáng này, ngươi lại sẽ trầm luân trong cõi Th-bà. 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), sau 
bốn ngày rưỡi mê man, ngươi không biết bây giờ 
mình ở đâu. Hãy biết rằng ngươi đang mang thân 
trung ấm. Trong thời điểm này, cõi Ta-bà xuất hiện 
trong dạng Niết-bàn, tất cả đều là ánh sáng và hình 
ảnh. 

“Toàn thể không gian có sắc xanh và Phật Đại 
Nhật xuất hiện ở trung tâm. Ngài phát ra hào quang 
màu trắng, ngồi trên sư tử chúa, tay cầm bánh xe 


65 


Người chết đi về đâu? 





tám nhánh. Ngươi sẽ thấy sắc xanh thuần tịnh của 
thức uẩn, của tri kiến đúng đắn, thanh tịnh sáng 
suốt từ thân của Phật Đại Nhật phát ra như xuyên 
thủng tim ngươi. Nghiệp ác của ngươi sẽ làm cho 
ngươi sợ sệt hào quang sắc xanh đó, làm cho ngươi 
muốn trốn chạy, và nghiêng về ánh sáng màu trắng 
nhạt của cõi trời. 

“Trong lúc này, đừng sợ sệt trước hào quang sắc 
xanh. Đó là hào quang trí huệ, hào quang của pháp 
thân thường trụ. Hãy quy y Phật Đại Nhật, phát 
nguyện rằng: “Đây là hào quang, trí huệ sáng suốt 
của Phật Đại Nhật, con xin quy y.` Đó chính là đức 
Phật Đại Nhật từ bi đang đến tiếp dẫn, không để cho 
ngươi rơi vào lục đạo. 


“Ngươi đừng tha thiết gì tới ánh sáng trắng nhạt 
của cõi trời, đừng để ánh sáng đó thu hút, đừng nhớ 
tưởng gì đến. Nếu ngươi đi đến đó, ngươi sẽ lưu lạc 
trong cõi luân hồi, sẽ chịu khổ sinh tử. Cõi đó sẽ 
ngăn không cho ngươi vào Tịnh độ. Vì thế, ngươi nên 
hướng về hào quang sắc xanh và cùng ta đọc bài kệ 
tán thán Phật Đại Nhật: 


“Vì vô minh con lạc vào cối Tha-bà, 
Trong hào quang chánh tri kiến của Pháp 
thân, 
Phật Đại Nhật hiện đến tiếp dẫn, 
Xin cứu độ con. 
Xin tiếp dẫn con về cõi Tịnh độ.” 
Đọc xong bài kệ đó với lòng thành kính, thần 
thức sẽ được hóa sanh trong cối Phật Đại Nhật. 


66 


Luận vãng sinh 





b. Ngày thứ hai mang thân trung ấm 


Nhưng nếu thần thức vì ác niệm căm thù, giận 
giữ và bị nghiệp báo chiêu cảm, thì dù được khai thị 
thần thức cũng sẽ bỏ đi. Qua ngày thứ hai thần thức 
đi vào cảnh giới của Phật Bất Động. Vào lúc này, 
nếu quá mê vọng thần thức có thể sẽ phải sa vào địa 
ngục. Vị chủ lễ cần gọi tên người chết và khai thị 
như sau: 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
lắng nghe. Qua ngày thứ hai ngươi sẽ thấy hào 
quang sắc trắng, đó là biến hiện của yếu tố nước, 
đồng thời Phật Bất Động của thế giới phương đông 
xuất hiện. Thân của ngài màu xanh, tay cầm chày 
kim cương năm nhánh, ngồi trên voi trắng. 


“Hào quang sắc trắng của sắc uẩn thuần tịnh, 
trong sạch, chói chang do chư Phật phát ra như 
muốn xuyên thủng tim ngươi, mắt ngươi hầu như 
không chịu nỗi. Đồng thời ngươi cũng cảm nhận 
một thứ ánh sáng xám đục của cõi địa ngục mời mọc 
ngươi. Do ảnh hưởng của ác nghiệp căm thù, giận 
giữ, có thể ngươi sẽ tìm cách xa lánh hào quang sắc 
trắng của chư Phật và tìm đến ánh sáng xám đục. 


“Trong lúc này, hãy nhó đừng sợ hào quang chói 
sáng. Phải nhận ra rằng đó là hiện thân của Đại 
viên cảnh trí. Hãy quy y Phật Bất Động bằng cách 
khởi niệm: Đây là hào quang của Phật Bất Động từ 
bi, con xin quy y.° Đức Phật Bất Động đã hiện đến để 
tiếp dẫn, ngươi hãy hướng về ngài. 


67 


Người chết đi về đâu? 





“Đừng tha thiết gì tới ánh sáng xám đục của cõi 
địa ngục. Đây là biểu hiện của vô minh trong ngươi, 
xuất phát từ sự căm ghét. Nếu ngươi tói đó, ngươi 
sẽ chìm đắm trong đau khổ vô hạn, không có lối ra. 
Nẻo đường đó sẽ ngăn cần ngươi đi vào Tịnh độ. 
Đừng nhồ nghĩ tới nó, chỉ thiết tha mong cầu được 
thể nhập vào hào quang sắc trắng của đức Phật Bất 
Động và cùng ta đọc bài kệ: 


“Vì sân hận con lạc vào cõi Ta-bà. 

Trong hào quang chánh tri kiến của pháp 

thân, 

Phật Bất Động ngự đến tiếp dẫn. 

Xin cứu độ con. 

Xin tiếp dẫn con về cõi Tịnh độ.” 

Đọc xong bài kệ với lòng thành kính, thần thức sẽ 

được Phật Bất Động tiếp dẫn về cõi Tịnh độ phương 
đông. 


c. Ngày thứ ba mang thân trung ấm 


Tuy nhiên, vẫn có nhiều thần thức vì quá sân hận, 
ngã mạn, bị mê vọng che kín, sẽ không nghe theo lời 
khai thị mà bỏ đi. Những thần thức này qua ngày 
thứ ba sẽ đi vào cảnh giới của Phật Bảo Sanh. Trong 
cảnh giới này cũng có cả biểu hiện của cõi người. Vị 
chủ lễ cần gọi tên người chết và khai thị như sau: 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
lắng nghe. Qua ngày thứ ba ngươi sẽ thấy một luồng 
hào quang sắc vàng, đó là biểu hiện của yếu tố đất, 
đồng thời Phật Bảo Sanh của thế giới phương nam 


68 


Luận vãng sinh 





xuất hiện. Thân ngài màu vàng chói, tay cầm thất 
bảo, ngồi trên mình thiên mã. 

“Hào quang sắc vàng của thọ uẩn thuần tịnh, 
của Bình đẳng tánh trí, trong sạch, chói chang hầu 
như muốn xuyên thủng tim ngươi, mắt ngươi không 
dám nhìn. Đồng thời trong hào quang mênh mông 
sắc vàng đó, một thứ ánh sáng xanh nhạt của cõi 
người sẽ đến với ngươi. Do ảnh hưởng của ác nghiệp 
ngã mạn, ngươi sẽ tìm cách xa lánh hào quang sắc 
vàng và đến với ánh sáng xanh nhạt. 


“Trong lúc này, đừng sợ hãi hào quang sắc vàng, 
phải nhận ra rằng đó là biểu hiện của chánh tri kiến. 
Hãy giữ cho thức của ngươi yên tĩnh, không có chỗ 
mong cầu. Hãy nhận ra rằng đó là tướng trạng của 
chính tâm thức ngươi, hãy thể nhập vào đó và ngươi 
sẽ giác ngộ. Nếu không nhận ra đó chính là tâm thức 
ngươi, hãy xin quy y bằng cách phát nguyện rằng: 
Đây là hào quang của đức Phật Bảo Sanh từ bi, con 
xin quy y.” 

“Đừng tha thiết gì tới ánh sáng xanh nhạt của 
cõi người. Đó chính là biểu hiện của ngã mạn trong 
tâm thức ngươi. Nếu rơi vào đó, ngươi sẽ thác sanh 
vào thế giới con người và chịu cảnh sanh lão bệnh tử, 
không bao giờ thoát ra được. Nẻo đường đó ngăn cẳn 
ngươi sanh về cõi Tịnh độ. Bởi vậy, đừng tha thiết gì 
tới thứ ánh sáng của ngã mạn, chỉ hết lòng cầu mong 
được thể nhập vào hào quang sắc vàng của đức Phật 
Bảo Sanh và cùng ta đọc bài kệ này: 


69 


Người chết đi về đâu? 





“Vì ngã mạn con lạc vào cõi Ta-bà. 

Trong hào quang chánh tri kiến của Pháp 

thân, 

Phật Bảo Sanh hiện đến tiếp dẫn. 

Xin cứu độ con. 

Xin tiếp dẫn con về cõi Tịnh độ.” 

Đau khi đọc xong bài kệ này với lòng thành kính, 

thần thức sẽ được sanh về cõi Phật Bảo Sanh ở 
phương nam. 


d. Ngày thứ tư mang thân trung ấm 


Được khai thị như trên, dù là thuộc hạng hạ căn 
thấp trí cũng sẽ được giác ngộ. Tuy nhiên, có nhiều 
trường hợp khác do chưa từng gieo trồng căn lành, 
tạo nhiều nghiệp ác, nên vẫn chưa thể giác ngộ. Do 
bị nghiệp báo tham ái chiêu cảm, những thần thức 
ấy sẽ bỏ đi. Qua đến ngày thứ tư, những thần thức 
này sẽ đi vào cảnh giới của Phật A-di-đà. Trong cảnh 
giới này cũng có cả dấu hiệu của cõi ngạ quỷ, biểu 
hiện của lòng tham. VỊ chủ lễ cần gọi tên người chết 
và khai thị như sau: 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
lắng nghe. Qua ngày thứ tư ngươi sẽ thấy một luồng 
hào quang sắc đỏ, đó là biểu hiện của yếu tố lửa, 
đồng thời Phật A-di-đà của thế giới phương tây xuất 
hiện. Thân ngài màu đỏ, tay cầm hoa sen, ngồi trên 
thần điểu. 


` ¿ A7 ^ . 
“Hào quang sắc đỏ của tưởng uấn thuần tịnh, 
của Diệu quán sát trí, trong sạch, chói chang hầu 


70 


Luận vãng sinh 





như muốn xuyên thủng tim ngươi, mắt ngươi không 
dám nhìn. Đồng thời, ngoài những hào quang mênh 
mông sắc đỏ ấy, một thứ ánh sáng vàng nhạt của cõi 
ngạ quỷ cũng sẽ đến với ngươi. Do ảnh hưởng của 
ác nghiệp tham lam, ngươi sẽ tìm cách xa lánh hào 
quang sắc đỏ và đến với ánh sáng vàng nhạt. Trong 
lúc này, đừng sợ hãi hào quang sắc đỏ, phải nhận ra 
rằng đó chính là biểu hiện của chánh tri kiến. Hãy 
giữ cho thức của ngươi yên tĩnh, không có chỗ mong 
cầu. Hãy nhận ra rằng đó là tướng trạng của chính 
tâm thức ngươi, hãy thể nhập vào đó và ngươi sẽ 
giác ngộ. Nếu không nhận ra đó chính là tâm thức 
của ngươi, hãy xin quy y bằng cách phát nguyện 
rằng: Đây là hào quang của đức Phật A-di-đà từ bị, 
con xin quy y.ˆ Đừng sợ hãi, đừng bỏ đi! 


“Đừng tha thiết gì tói ánh sáng vàng nhạt của cõi 
ngạ quỷ. Đó chính là biểu hiện của sự tham lam trong 
tâm thức ngươi. Nếu rơi vào đó, ngươi sẽ thác sanh 
vào thế giới ngạ quỷ và chịu cảnh đói khát khủng 
khiếp, không bao giờ thoát ra được. Nẻóo đường đó 
ngăn cần ngươi thác sanh về cõi Tịnh độ. Bởi vậy, 
đừng tha thiết gì tới thứ ánh sáng của tham ái, chỉ 
hết lòng cầu mong được thể nhập vào hào quang sắc 
đỏ của đức Phật A-di-đà và cùng ta đọc bài kệ này: 

“Vì tham ái con lạc vào cõi Ta-bà. 

Trong hào quang chánh tri kiến của pháp thân, 
Phật A-di-đà hiện đến tiếp dẫn. 

Xin cứu độ con. 

Xin tiếp dẫn con về cõi Tịnh độ.” 


Z1 


Người chết đi về đâu? 





Đọc xong bài kệ đó với lòng thành kính, thần 
thức sẽ được sanh về cõi Phật A-d¡-đà ở phương tây. 


e. Ngày thứ năm mang thân trung ấm 


Được khai thị như trên, đa số các thần thức đều 
sẽ giác ngộ. Tuy nhiên, còn có những người vì ác 
nghiệp nhiều đời nên sanh tâm sợ hãi đối với hào 
quang chư Phật. Thần thức những người này lạc qua 
ngày thứ năm của thân trung ấm và đi vào cảnh giới 
của Phật Bất Không Thành Tựu. Trong cảnh giới 
này còn có yếu tố của a-£u-la, biểu hiện của tật đố, 
ganh ghét. Vị chủ lễ cần gọi tên người chết và khai 
thị như sau: 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
lắng nghe. Qua ngày thứ năm ngươi sẽ thấy một 
luồng hào quang sắc xanh lục, đó là biểu hiện của 
yếu tố gió, đồng thời Phật Bất Không Thành Tựu 
của thế giới phương bắc hiện đến. Thân ngài màu 
xanh lục, tay cầm chày kim cương, ngồi trên thần 
điểu Ca-lâu-]a. 


“Hào quang màu xanh lục của hành uẩn thuần 
tịnh, của Thành sở tác trí trong sạch, chói chang hầu 
như muốn xuyên thủng tim ngươi, mắt ngươi không 
dám nhìn. Đừng sợ hãi, đó chẳng qua là tâm thức 
ngươi biến hiện ra đó thôi. Vì vậy hãy cố giữ tâm vô 
niệm, không xa không gần, không yêu không ghét. 
Đồng thời, bên cạnh hào quang sắc lục đó, hiện ra 
một thứ ánh sáng đỏ nhạt của a-tu-la, biểu hiện của 
tật đối, ganh tị. Hãy quán xét về yêu ghét, và nhận ra 


72 


Luận vãng sinh 





rằng chúng không sai khác. Nếu không hiểu rõ điều 
này, ngươi sẽ bị ánh sáng a-tu-la thu hút. 


“Trong thời điểm này, do ảnh hưởng của tâm ganh 
tị, ngươi sẽ sanh lòng sợ hãi đối với luồng hào quang 
màu xanh lục và hướng về ánh sáng đỏ nhạt của 
a-tu-la. Đừng sợ sệt luồng hào quang này, hãy nhận 
ra rằng đó chính là trí huệ. Hãy giữ tâm thức bình 
tĩnh và phát nguyện rằng: Đây là hào quang của 
đức Phật Bất Không Thành Tựu, con xin quy y.ˆ Đó 
chính là hào quang của Thành sở tác trí, hãy nương 
vào đó và đừng trốn chạy. 


“Đừng tha thiết gì tới ánh sáng đỏ nhạt của a-tu- 
la. Đó chính là biểu hiện của tật đố, ganh tị trong 
tâm thức ngươi. Nếu rơi vào đó, ngươi sẽ thác sanh 
vào thế giới a-tu-la và luôn luôn đấu tranh giành 
giật. Nẻo đường đó ngăn cần ngươi sanh về cõi Tịnh 
độ. Bởi vậy, đừng tha thiết gì tới thứ ánh sáng của 
a-tu-la, chỉ hết lòng cầu mong được thể nhập vào 
hào quang sắc xanh lục của đức Phật Bất Không 
Thành Tựu và cùng ta đọc bài kệ này: 


“Vì tật đố ganh tị con lạc vào cõi Ta-bà. 

Trong hào quang chánh tri kiến của pháp 

thân, 

Phật Bất Không hiện đến tiếp dẫn. 

Xin cứu độ con. 

Xin tiếp dẫn con về cõi Tịnh độ.” 

Đọc xong bài kệ này với lòng thành kính, thần 

thức sẽ được sanh về cõi Phật Bất Không Thành Tựu 
ở phương bắc. 


73 


Người chết đi về đâu? 





£ Ngày thứ sáu mang thân trung ấm 


Sau nhiều lần khai thị, cho dù không có nhiều 
thiện nghiệp, thần thức vẫn chắc chắn sẽ được giác 
ngộ. Tuy nhiên, với những người chưa từng được 
nghe biết đến Phật sẽ sợ hãi và hoang mang, nên 
phải tiếp tục trầm luân. Thần thức của những người 
này qua ngày thứ sáu sẽ thấy năm vị Phật của năm 
cõi cùng xuất hiện, đồng thời với những ánh sáng 
biểu hiện của lục đạo. 

Lúc này, vị chủ lễ gọi tên người chết và khai thị 
như sau: 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
lắng nghe. Ngươi đã được khai thị năm lần qua năm 
ánh hào quang của chư Phật mà vẫn bị mê vọng lôi 
kéo nên còn ở nơi đây. Nếu ngươi nhận ra những 
luồng hào quang đó chính là trí huệ của ngươi biến 
hiện ra thì ngươi đã an trú trong chánh niệm và đã 
được giải thoát. Nhưng vì không nhận rõ như thế 
nên ngươi vẫn còn phải trôi nổi. Giờ đây, ngươi hãy 
lắng nghe. 

“Lúc này, năm uẩm và bốn trÉ cùng xuất hiện 
để tiếp dẫn ngươi. Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói 
rõ tên... ), bốn luồng hào quang do tứ đại biến hiện, 
cùng với đức Phật Đại Nhật ở trung tâm, đức Phật 
Bất Động ở phương đông, đức Phật Bảo Sanh ở 


1 Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. 
? Đại viên cảnh trí, Bình đẳng tánh trí, Diệu quan sát trí, Thành sở 
tác trí. 


74 


Luận vãng sinh 





phương nam, đức Phật A-di-đà ở phương tây và đức 
Phật Bất Không Thành Tựu ở phương bắc đều xuất 
hiện. 

“Tiếp theo, ngươi sẽ thấy bốn mươi hai vị thiện 
thần xuất hiện, hãy nhận rõ rằng các vị đó xuất phát 
từ trái tim ngươi, là biến hiện của chính tâm thức 
ngươi. 

* Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), những 
cảnh giói này không phải gì khác hơn mà chính là 
bốn cõi trong tâm, cùng với cõi trung tâm tạo thành 
năm cõi, từ trong tâm biến hiện ra trước mắt ngươi. 
Mọi hình ảnh không từ đâu đến, chỉ hoàn toàn do 
tâm thức ngươi biến hiện. Hãy nhó rõ điều đó! 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), những 
hình ảnh đó vô cùng diệu dụng, không ngăn ngại, 
cản trỏ nhau. Mỗi cõi đều có báu vật riêng, có màu 
sắc riêng, có sắc thái riêng, có quyến thuộc riêng. 
Tbàn bộ Mạn-đà-la này gồm có năm cối sẽ xuất hiện 
đầy đủ. Hãy nhận ra đó là các vị hộ pháp của chính 
ngươi. 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), từ trái 
tim chư Phật chiếu ra bốn luồng hào quang của bốn 
trí, rất chói lọi rực rõ, như ánh mặt trời. 

“Trước hết, đó là Phật trí. Một luồng hào quang 
trắng từ Phật Đại Nhật chiếu sáng ra. Trong luồng 
hào quang đó hiện ra vô số ánh sáng trắng, không 
trung tâm, không biên độ. 


t5 


Người chết đi về đâu? 





“Từ nơi đức Phật Bất Động, hào quang màu xanh 
của Đại viên cảnh trí phát ra như một vòng sáng 
xanh biếc. Từ nơi đức Phật Bảo Sanh, hào quang sắc 
vàng của Bình đẳng tánh trí hiện ra như một cái đĩa 
vàng. Từ nơi đức Phật A-di-đà, hào quang sắc đỏ của 
Diệu quán sát trí hiện ra, không trung tâm, không 
biên độ. Các hào quang đó sẽ chiếu thấu tim ngươi. 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), các 
hào quang đó thật ra cũng xuất phát từ tâm thức 
của ngươi, không từ đâu đến, vì vậy đừng lo sợ, cứ 
giữ mình trong vô niệm. Như thế, các hình ảnh và 
hào quang đó sẽ thể nhập vào ngươi, và ngươi sẽ giác 
ngộ. 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hào 
quang sắc xanh lục của Thành sở tác trí không xuất 
hiện, vì ngươi chưa đạt đến năng lực của trí này. 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), đây 
là cảnh tượng bốn trí xuất hiện. Hãy nhó lại những 
øì đã học hỏi về bốn trí này, nhớ lại nghĩa lý của nó, 
ngươi sẽ phát sanh lòng tin nơi những gì đã học, sẽ 
nhận ra, như mẹ gặp con, như bạn hữu lâu ngày gặp 
nhau, như dứt bỏ được một nghi vấn, ngươi sẽ nhận 
ra đó chính là tâm thức ngươi biến hiện ra. Ngươi 
sẽ đi trên đường chánh đạo, sẽ đạt được thiền định 
và sẽ thác sanh trong cảnh giói chư Phật, không còn 
sinh tử. 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), xuất 
hiện đồng thời với hào quang của bốn trí là những 
ánh sáng vô minh của lục đạo: ánh sáng trắng nhạt 


76 


Luận vãng sinh 





của cõi trời, ánh sáng đỏ nhạt của cõi a-tu-la, xanh 
nhạt của cõi người, xanh lục nhạt của cõi súc sanh, 
vàng nhạt của cõi nga quỷ và xám nhạt của địa ngục. 
Đừng bị các thứ ánh sáng đó lôi kéo, hãy giữ mình 
trong vô niệm. Nếu ngươi sợ hãi hào quang của bốn 
trí và bị những ánh sáng của lục đạo lôi kéo, ngươi 
sẽ thác sanh vào một trong sắu cõi, sẽ trầm luân mãi 
mãi trong luân hồi, không bao giờ thoát được. 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), nếu 
không được minh sư khai thị, ngươi sẽ sợ sệt hào 
quang của bốn trí và bị lôi cuốn vào cõi luân hồi. Hãy 
thận trọng quán tưởng như sau: “Hào quang của bốn 
trí, của chư Phật từ bi đang đến tiếp dẫn con, con 
xin quy y.` 

“Đừng để bị ánh sáng của lục đạo lôi kéo, hãy 
cùng ta đọc bài kệ này: 


“Vì năm thứ dục vọng con lạc vào cõi Ta-bà. 

Trong hào quang của bốn trí hợp lại, 

Cầu xin năm vị Phật, 

Chư Bồ Tát hiện đến tiếp dẫn. 

Cứu độ con khỏi rơi vào sáu nẻo vô minh. 

Xin cứu độ con. 

Xin tiếp dẫn con vào cõi Tịnh độ.” 

Khi đọc xong bài kệ này, thần thức sẽ nhận ra 

thức mình. Và với tâm nhất nguyên, thần thức sẽ 
được giải thoát. Có nhiều người nhờ hết lòng quy y 
sẽ được giác ngộ, ngay cả những người hạ căn thấp 
trí cũng nhờ sự nhất tâm niệm Phật mà không bị tái 
sinh trong cõi Ta-bà và được siêu thoát. 


77 


Người chết đi về đâu? 





ø. Ngày thứ bảy mang thân trung ấm 


Nhờ sự khai thị rõ ràng như trên, rất nhiều 
chúng sanh đã được giác ngộ. Tuy thế, vẫn còn có 
nhiều người, hoặc vì chưa bao giờ nghe pháp, hoặc 
vì đã từng tạo quá nhiều ác nghiệp, bị nghiệp lực 
lôi kéo, bị vô minh che phủ, nên không nhận được 
những lời khai thị và bỏ đi. Qua ngày thứ bảy, thần 
thức của những người này sẽ đến cảnh giới của Phật 
Minh Trì. Nơi đây đồng thời cũng có ánh sáng của 
cõi súc sanh, biến hiện của vô minh. Vị chủ lễ nên 
gọi tên người chết và khai thị như sau: 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
lắng nghe. Ngày thứ bảy ngươi sẽ thấy hiện ra một 
hào quang năm sắc, đó là biến hiện của yếu tố không. 
Đức Phật Minh Trì hiện ra ở trung tâm, thân ngài có 
màu ngũ sắc, quyến thuộc của ngài cũng xuất hiện, 
trông rất đáng sợ. Từ bốn phương đông, tây, nam, 
bắc, đức Phật Minh Trì xuất hiện dưới bốn dạng 
khác nhau, có lúc hiền từ, có lúc giận giữ, và trong 
hào quang của ngài cũng hiện ra vô số các vị Bồ Tát, 
thiên tưóng, hộ pháp ... cũng như những hình ảnh có 
khi hiền từ, có khi đáng sợ. 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hào 
quang đó phát ra từ tâm thức của ngươi, năm sắc 
chói chang, sáng rực rõ, như muốn xuyên thủng tim 
ngươi, làm mắt ngươi không dám nhìn. Đồng thời 
ánh sáng mờ mờ màu lục nhạt của cõi súc sanh bắt 
đầu chiếu đến. Do ảnh hưởng của nghiệp báo, người 
có thể bị ánh sáng ấy thu hút. Trong giai đoạn này, 


78 


Luận vãng sinh 





đừng sợ sệt hào quang ngũ sắc, hãy nhận rằng đó là 
biểu hiện của chánh tri kiến. 

“Từ trong hào quang năm sắc đó sẽ xuất hiện 
rất nhiều tiếng ồn ào như sấm dậy, như tiếng vũ 
khí chạm nhau, nghe rất ghê sợ. Nhưng đừng sợ sệt, 
đừng bỏ chạy. Hãy nhận ra đó chính là tâm thức 
ngươi biến hiện. Đừng bị ánh sáng của cõi súc sanh 
thu hút. Một khi sa vào đó, ngươi sẽ bị vô minh vây 
phủ, không có ý thức, câm nín, làm nô lệ, không bao 
giờ thoát được. 


“Hãy hướng về hào quang năm sắc của đức Phật 
Minh Trì và khởi niệm như thế này: Đức Phật Minh 
Trì càng quyến thuộc đang đến tiếp dẫn con vào cõi 
không. Cũng như những chúng sanh khác, vì chưa 
trồng căn lành, chưa được tiếp độ, mặc dù đã được 
năm vị Phật hiện đến tiếp dẫn. Con xin các vị Phật 
ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai cứu độ con và vô lượng 
chúng sanh. Lạy đức Phật Minh Trì, xin đừng để con 
phải thối chuyển, xin hãy cứu độ con vào cõi không, 
cõi Tịnh độ.` Hãy nhất tâm cùng ta đọc bài kệ sau 
đây: 

“Cầu mong đức Phật Minh Trì từ bï cứu độ. 
Vì ác nghiệp con lạc vào cõi Ta-bà. 

Trong hào quang của chánh tri kiến, 

Cầu mong đức Phật Minh Trì, 

Cùng quyến thuộc đến tiếp dẫn. 

Xin cứu độ con. 

Xin tiếp dẫn con vào cõi Tịnh độ.” 


79 


Người chết đi về đâu? 





Khi đọc xong bài kệ này với tâm thành kính, 
thần thức sẽ thể nhập trong hào quang đức Phật 
Minh Trì và vãng sinh về thế giới Tịnh độ của ngài, 
không còn nghi ngờ gì nữa. 

Tới đây chấm dứt phần khai thị cho thần thức 
trong giai đoạn ngay trước khi chết và giai đoạn 
chuyển tiếp trong thân trung ấm, lúc mà các ác thần 
chưa xuất hiện. 


3. Khi các ác thần xuất hiện 


Tới đây, thần thức đã trải qua tổng cộng bảy giai 
đoạn, với sự xuất hiện của chư Phật và các vị thiện 
thần. Với phương thức khai thị như trên trong mỗi 
gia1 đoạn, vô số chúng sanh đã được giải thoát. Mặc 
dù vậy, số lượng chúng sanh bị vô minh che lấp, 
bị nghiệp lực lôi kéo, vẫn còn rất lớn. Vô minh và 
nghiệp báo làm điều kiện cho nhau, khiến cho thần 
thức phải trầm luân mãi mãi. 

Sau khi đã gặp các vị thiện thần, được thấy Phật 
Minh Trì và quyến thuộc, thần thức sẽ đến gia1 đoạn 
nhìn thấy xuất hiện 58 vị ác thần (hay nộ thần, thần 
hung nộ) mình đầy lửa, miệng hút máu. Đây là biến 
dạng của các vị thiện thần. Khi gặp các ác thần, 
thần thức vô cùng sợ hãi, nên lại càng không nhận 
ra. Trong lúc này, thần thức tập trung cao độ vì căng 
thẳng. 


Trong hoàn cảnh này, đối với người không được 


80 


Luận vãng sinh 





nghe pháp thì dù có một biển tri thức cũng không 
giúp ích được gì! Ngay cả những bậc thầy đã từng 
tu tập cũng có thể sẽ mù quáng và không biết là 
mình đang sắp lạc vào cõi luân hồi. Thông thường, 
thần thức trong giai đoạn này càng thấy sợ hãi hơn, 
nên phải đọa vào ác đạo và chịu khổ đau. Tuy nhiên, 
những người đã từng tu tập Mật tông sẽ có thể nhận 
ra được rằng các vị ác thần đó chính là những Bồ 
Tát bảo hộ cho mình. Vì thế, giống như người gặp lại 
bạn cũ đã lâu ngày, người ấy sẽ tin tưởng ngay vào 
các ác thần, thể nhập vào đó và được giải thoát. Sở 
dĩ như thế là vì những người tu tập Mật tông vốn đã 
thấy hình ảnh các vị ác thần này từ lúc còn sống, và 
khi hình ảnh của các vị xuất hiện, họ có thể nhận ra 
được ngay. 

Đối với những người không hiểu được bản chất 
thực sự của hình ảnh các vị ác thần, sẽ hốt nhiên 
thấy những hình ảnh đó rất dữ tợn, tưởng rằng đó là 
kẻ thù của mình nên khởi niệm căm thù, và kết quả 
là đọa vào các nẻo ác. 

Người đã từng tu tập và tạo nhiều thiện nghiệp, 
thường thì vừa tắt hơi thở đã thấy chư Phật hiện đến 
tiếp dẫn vào cõi Tịnh độ, đầy ngũ sắc, thiên nhạc, 
ánh sáng. Nhục thân của những vị ấy sẽ để lại xá- 
lợi. 

Nếu thần thức ngộ được tâm thức mình ngay 
trước khi chết, thần thức sẽ thể nhập vào pháp thân 
thường trú. Nếu ngộ được tâm thức mình frong giai 
đoạn mang thân trung ấm, thần thức sẽ thể nhập cõi 


81 


Người chết đi về đâu? 





Tịnh độ của chư Phật. Nếu ngộ được tâm thức trong 
giai đoạn đầu thai, thần thức sẽ gặp được pháp môn 
này trong đời sống tiếp sau đó. 

Đây là một pháp môn vi diệu, chỉ cần nghe tới đã 
có thể từ bỏ vô minh, trong một niệm đã chứng giác 
ngộ, không rơi trở lại các đường ác. 


a. Ngày thứ tám mang thân trung ấm 


Khi đến giai đoạn các vị ác thần xuất hiện, chủ 
lễ gọi tên người chết ba lần rồi tiếp tục khai thị như 
sau: 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
lắng nghe. Mặc dù các vị thiện thần đã hiện ra, 
nhưng ngươi vẫn chưa nhận rõ nên còn trôi nổi đến 
đây. Hôm nay là ngày thứ tám, các vị ác thần hiện 
ra. Ngươi hãy nhận rõ. 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), đức 
Phật Hoạt Bñ hiện rõ trước mắt ngươi. Thân của 
Ngài màu đó sậm, có ba đầu sáu tay, bốn chân dạng 
ra. Đầu bên phải màu trắng, bên trái màu đỏ, ở giữa 
màu đồ thẫm. Thân ngài như có lửa bốc ra, răng 
bóng loáng như đồng, miệng cười phát ra những 
âm thanh 'a la la, "ha ha' và su hu. Tóc ngài màu 
đỏ, dựng ngược, mình đây đầu lâu, rắn rết. Sáu tay 
của ngài cầm các món: bánh xe, giáo mác, kiếm sắc, 
chuông đồng, lưỡi cày và đầu lâu. 


1 Heruka 


82 


Luận vãng sinh 





“Đừng sợ hãi, đừng tán loạn. Đó chính là biến 
hiện của tâm thức ngươi. Thực ra, đây cũng chính 
là đức Phật Đại Nhật biến hiện ra. Nhận hiểu được 
như thế, ngươi sẽ giải thoát.” 


Một khi biết rõ như vậy, thần thức sẽ thể nhập 
vào tâm thức mình và sanh về cõi Tịnh độ. 


b. Ngày thứ chín mang thân trung ấm 


Mặt khác, nếu sợ sệt và chạy trốn, qua ngày thứ 
chín thần thức sẽ thấy xuất hiện cõi Kim Cương! 
trước mặt. Chủ lễ gọi tên người chết rồi khai thị như 
sau: 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
lắng nghe. Hôm nay là ngày thứ chín, Phật Hoạt Bi 
Kim Cương sẽ hiện rõ trước mắt ngươi. Thân của 
ngài màu xanh đậm, có ba đầu sáu tay, bốn chân 
dạng ra. Đầu bên phải màu trắng, bên trái màu 
xanh, ở giữa màu đỏ thẫm. Sáu tay ngài cầm các 
món: chày kim cương, sọ người, giáo mác, chuông 
đồng và lưỡi cày. 

“Đừng sợ hãi, đừng tán loạn. Đó chính là biến 
hiện của tâm thức ngươi. Thực ra, đây chính là đức 
Phật Bất Động biến hiện ra. Nhận hiểu được như 
thế, ngươi sẽ giải thoát.” 

Một khi biết rõ như vậy, thần thức sẽ thể nhập 
vào tâm thức mình và sinh về cõi Tịnh độ. 


1 Vajra 
? Vajra Heruka 


83 


Người chết đi về đâu? 





c. Ngày thứ mười mang thân trung ấm 


Tuy thế, cũng có nhiều chúng sanh vì ác nghiệp 
nặng nề nên sợ sệt và chạy trốn. Thần thức của 
những chúng sanh ấy, qua ngày thứ mười sẽ thấy 
xuất hiện cõi Bảo Sanh trước mặt. Chủ lễ gọi tên 
người chết rồi khai thị như sau: 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
lắng nghe. Qua ngày thứ mười, Phật Hoạt Bi Bảo 
Sanh' sẽ hiện rõ trước mắt ngươi. Thân ngài vàng 
sậm, có ba đầu sáu tay, bốn chân dạng ra. Đầu bên 
phải màu trắng, bên trái màu đỏ. ở giữa màu vàng 
sậm. Sáu tay ngài cầm các món: bảo vật, khí giới, 
thịt người, chuông đồng và đầu lâu. 

“Đừng sợ hãi, đừng tán loạn. Đó chính là biến 
hiện của tâm thức ngươi. Thực ra, đây chính là đức 
Phật Bảo Sanh biến hiện ra. Nhận hiểu được như 
thế, ngươi sẽ giải thoát.” 

Một khi biết rõ như vậy, thần thức sẽ thể nhập 
vào tâm thức mình và sanh về cõi Tĩnh độ. 


d. Ngày thứ mười một mang thân trung ấm 


Nhưng dù được khai thị như trên, vẫn có những 
thần thức bị nghiệp lực lôi kéo nên không nhận ra 
tâm thức của mình. Qua ngày thứ mười một, những 
thần thức này sẽ thấy xuất hiện cõi Liên Hoa? trước 
mặt. Chủ lễ gọi tên người chết rồi khai thị như sau: 


1 Ratna Heruka 
? Padma 


84 


Luận vãng sinh 





“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
lắng nghe. Hôm nay là ngày thứ mười một, đức Phật 
Hoạt Bi Liên Hoa' sẽ hiện rõ trước mắt ngươi. Thân 
của ngài màu đỏ sậm, có ba đầu sáu tay, bốn chân 
dạng ra. Đầu bên phải màu trắng, bên trái màu 
xanh, ở giữa màu đỏ sậm. Sáu tay ngài cầm các món: 
hoa sen, định ba, chùy sắt, chuông đồng, đầu lâu và 
trống nhỏ. 


“Đừng sợ hãi, đừng tán loạn. Đó chính là biến 
hiện của tâm thức ngươi. Thực ra, đây chính là đức 
Phật A-di-đà biến hiện ra. Nhận hiểu được như thế, 
ngươi sẽ giải thoát.” 

Một khi biết rõ như vậy, thần thức sẽ thể nhập 
vào tâm thức mình và sanh về cõi Tịnh độ. 


e. Ngày thứ mười hai mang thân trung ấm 


Dù được khai thị nhiều lần như trên, vẫn có 
những thần thức bị nghiệp lực lôi kéo nên không 
nhận ra tâm thức của mình. Qua ngày thứ mười hai, 
những thần thức này sẽ thấy xuất hiện cõi Nghiệp 
Thức trước mắt với vô số quỷ thần. Chủ lễ gọi tên 
người chết rồi khai thị như sau: 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
lắng nghe. Qua ngày thứ mười hai, đức Phật Hoạt 
B¡ Nghiệp Thức sẽ hiện rõ trước mắt ngươi. Thân 


1 Padma Heruka 
? Karma 
3 Karma Heruka 


85 


Người chết đi về đâu? 





ngài màu lục sậm, có ba đầu sáu tay, bốn chân dạng 
ra. Đầu bên phải màu trắng, bên trái màu đỏ, ở giữa 
màu lục sậm. Sáu tay ngài cầm các món: gươm, đinh 
ba, chùy sắt, chuông đồng, đầu lâu và lưỡi cày. 


“Đừng sợ hãi, đừng tán loạn. Đó chính là biến 
hiện của tâm thức ngươi. Thực ra, đây chính là đức 
Phật Bất Không Thành Tựu biến hiện ra. Nhận hiểu 
được như thế, ngươi sẽ giải thoát.” 

Một khi biết rõ được như vậy, thần thức sẽ thể 
nhập vào tâm thức mình và sanh về cõi Tịnh độ. 

Nhờ được nghe những lời khai thị như trên, thần 
thức sẽ có thể nhận rõ được mọi cảnh tượng mình 
trông thấy đều chính là do tâm thức biến hiện, và do 
đó được giải thoát. 

Như có người thấy một con sư tử nhồi bông, sanh 
tâm sợ hãi. Nếu có ai chỉ rõ cho biết đó chỉ là một 
con thú nhồi bông, người ấy sẽ không còn sợ hãi. 
Ở đây cũng thế, tâm thức biến hiện ra những hình 
thù dữ tợn, choáng hết cả không gian, nhưng nếu 
nhận ra được đó chính là tâm thức của mình, như 
mẹ gặp con, như người quen biết lâu ngày gặp lại 
nhau, thần thức sẽ giải thoát. 

Nếu không hiểu được những lời khai thị này, dù 
một người có thiện nghiệp cũng có thể sợ hãi và đi 
vào cõi luân hồi. 

£ Ngày thứ mười ba mang thân trung ấm 

Đến đây, nếu vẫn chưa nhận được tâm thức của 


mình, thần thức sẽ nhìn thấy 8 loại ác thần với các 


86 


Luận vãng sinh 





hình dạng khác nhau xuất hiện trước mắt. Chủ lễ 
cần gọi tên người chết và khai thị như sau: 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
lắng nghe. Hôm nay là ngày thứ mười ba, 8 vị ác 
thần đang hiện ra trước mắt ngươi. Đừng sợ hãi. 

“Từ phương đông, ác thần màu trắng xuất hiện, 
tay trái ôm xác chết, tay phải cầm đầu lâu. Đừng sợ 
hãi. 

“Từ phương nam, ác thần màu vàng xuất hiện, 
tay cầm cung tên. 

“Từ phương tây, ác thần màu đỏ xuất hiện, tay 
cầm da cá sấu.' 

“Từ phương bắc, ác thần màu đen xuất hiện, tay 
cầm chày kim cương và đầu lâu. 

“Từ phương đông nam, ác thần màu da cam ăn 
thịt người xuất hiện. 

“Từ phương tây nam, ác thần màu lục uống máu 
người xuất hiện. 

“Từ phương tây bắc, ác thần màu vàng ăn thịt 
người xuất hiện. 

“Từ phương đông bắc, ác thần màu xanh ăn thịt 
người xuất hiện. 

“Tất cả các ác thần, tụ tập quanh năm vị thần 
đã nói ở trên đều xuất hiện rất rõ ràng trước mắt 
ngươi. Đừng sợ hãi! 


† Makara 


? Tức là 5 vị ác thần hình dạng hung tợn nhưng thực ra là do chư 
Phật biến hiện, đã nói ở đoạn trước. 


87 


Người chết đi về đâu? 





“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
lắng nghe. Sau các vị ác thần đó, sẽ đến các loài quỷ 
thần mặt thú hiện ra. 

“Từ phía đông, xuất hiện vị thần màu đỏ, đầu sư 
tử, tay cầm xác người. 

“Từ phía nam, xuất hiện vị thần màu đỏ, đầu cọp, 
tay dài chỉ xuống chấm đất. 

“Từ phía tây, xuất hiện vị thần màu đen, đầu chó 
sói, tay cầm lưỡi dao và thịt người. 

“Từ phía bắc, xuất hiện vị thần màu xanh thẩm, 
đầu chó sói, ăn thịt người. 

“Từ phía đông nam, xuất hiện vị thần màu vàng, 
đầu kên kên, mang trên vai xác chết, tay cầm xương 
khô. 

“Từ phía tây nam, xuất hiện vị thần màu đỏ sậm, 
đầu chim ó, mang trên vai da người. 

“Từ phía tây bắc, xuất hiện vị thần màu đen, đầu 
chĩn qua, tay cầm đầu lâu và lưỡi kiếm, ăn thịt người. 

“Từ phía đông bắc, xuất hiện vị thần màu xanh 
thẩm, đầu chim cú, tay cầm chày kim cương và lưỡi 
kiếm. 

“Tám vị quỷ thần này, tụ tập quanh năm vị thần 
nói trên, cùng hiện rõ trước mắt ngươi. 

“Đừng sợ hãi, đừng tán loạn. Đó chính là biến 
hiện của tâm thức ngươi. Nhận hiểu được như thế, 
ngươi sẽ giải thoát.” 


88 


Luận vãng sinh 





ø. Ngày thứ mười bốn mang thân trung ấm 


Cho đến lúc này, nếu thần thức vẫn chưa nhận 
ra được tâm thức của chính mình, chủ lễ cần tiếp tục 
khai thị như sau: 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hôm 
nay là ngày thứ mười bốn, sẽ có bốn vị hộ pháp hiện 
rõ trước mắt ngươi, hãy nhận ra. 

“Từ phía đông, xuất hiện vị hộ pháp màu trắng, 
đầu cọp, tay cầm đầu lâu. 

“Từ phía nam, xuất hiện vị hộ pháp màu vàng, 
đầu heo, tay cầm thòng lọng. 

“Từ phía tây, xuất hiện vị hộ pháp màu đỏ, đầu 
sư tử, tay cầm dây sắt. 

“Từ phía bắc, xuất hiện vị hộ pháp màu xanh 
lục, đầu rắn, tay cầm chuông đồng. 


“Hãy nhận ra các vị đó là hộ pháp hiện đến bảo 
hộ cho ngươi. 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), sau 
ba mươi vị ác thần kể trên, sẽ có hai mươi tám vị 
khác tiếp tục xuất hiện, đầu mình khác nhau, tay 
cầm các món đồ khác nhau. Đừng sợ hãi. Bất cứ 
cảnh tượng gì hiện ra, đều là sự biến hiện của tâm 
thức ngươi. Đây là lúc quyết định, hãy nhó những lời 
khai thị của các vị đạo sư. 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), pháp 
thân thường trụ xuất hiện dưới dạng thiện thần từ 
một phần của tánh không Bát-nhã, hãy nhận ra. Cõi 
Tịnh độ đã xuất hiện dưới dạng ác thần, từ một phần 


89 


Người chết đi về đâu? 





của hào quang chư Phật, hãy nhận ra. Khi ngươi ngộ 
được rằng năm mươi tám vị ác thần vốn xuất phát từ 
tâm tưởng của ngươi, và hiểu rằng mọi cảnh tượng 
đều là xuất phát từ tâm thức, thì lập tức ngươi sẽ 
được giải thoát thể nhập vào Phật tánh. 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), nếu 
ngươi không thấu hiểu điều đó, ngươi sẽ sợ hãi, trốn 
chạy và tiếp tục chịu trầm luân khốn khổ. Không 
nhận ra điều đó, các ác thần đối với ngươi là thần 
chết, ngươi sẽ bỏ trốn, thậm chí bất tỉnh, ngươi sẽ 
tiếp tục trôi lăn trong cõi luân hồi. Nếu ngươi bình 
tĩnh, không bị những cảnh tượng đó lôi kéo cũng như 
không sợ hãi chúng, ngươi sẽ thoát khỏi luân hồi. 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), thân 
thể lón nhất của các vị thiện và ác thần to lón như 
bầu trời, thân trung bình như núi Tu-di và thân nhỏ 
nhất cũng bằng mười tám thân người hợp lại Đừng 
sợ hãi! Tất cả hiện ra dưới dạng ánh sáng và hình 
ảnh. Ngươi chỉ cần hiểu đó chính là hào quang của 
tâm thức ngươi tỏa ra, hào quang đó sẽ thể nhập vói 
những ánh sáng và hình ảnh, ngươi sẽ giác ngộ và 
được giải thoát. Hãy nhó thết 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), đừng 
sợ sệt bất cứ cảnh tượng gì mà ngươi nhìn thấy. Hiện 
nay ngươi chỉ có tâm thức với những khuynh hướng 
mà ngươi không tự ý thức hết, ngoài ra không có gì 
khác cả. Dù cho ngươi có bị treo cổ, bị hành quyết, 
ngươi cũng không thể chết. Trong thực tế, ngươi 
đang ở trong dạng tự nhiên nhất của tánh không, 


90 


Luận vãng sinh 





ngươi không phải sợ sệt gì cả. Ngay cả thần chết 
cũng xuất phát từ tâm thức ngươi, không có thực 
chất. 'Cái không' không thể nào hủy diệt cái không. 
Ngươi có thể tin chắc cùng ta rằng: Tất cả thiện 
thần, ác thần đều không có thực thể, các vị đó xuất 
phát từ tâm thức của ngươi. Chỉ cần thấu hiểu như 
thế, ngươi sẽ giác ngộ giải thoát. Hãy tha thiết quán 
tưởng đến Tam bảo, hãy quy y Tam bảo. Hãy quán 
tưởng các vị Phật, Bồ Tát, các bậc đạo sư và tự nhủ: 
'Con đang ở giai đoạn chuyển tiếp, xin các ngài hãy 
cứu độ con.ˆ 
“Và hãy cùng ta đọc bài kệ này: 

“Phải chăng chỉ vì vô minh, 

Con phải trầm luân trong cõi Ta-bà? 

Trong hào quang chiếu sáng, 

Con dứt hết mọi nỗi sợ hãi. 

Cầu mong các vị thiện thần, ác thần, 

Hãy cứu độ con. 

Hãy tiếp dẫn con vào cõi Phật. 

Xa bạn bè thân yêu, 

Con đang du hành đơn độc. 

Tâm thức con biến hiện, 

Thành những hình ảnh trống rỗng. 

Cầu mong chư Phật đại bị, 

Giúp con dứt hết mọi nỗi sợ hãi. 

Hào quang của các trí chiếu hiện, 

Cầu mong con sẽ nhận biết được, 

Không sợ hãn! 

Khi thiện thần, ác thần xuất hiện, 


91 


Người chết đi về đâu? 





Cầu mong con sẽ nhận biết được, 

Không sợ hãn! 

Phải chăng con khổ đau vì ác nghiệp? 

Cầu mong tâm thức con sẽ xóa sạch khổ đau. 

Pháp âm rền vang như sấm dậy. 

Cầu mong sẽ biến thành sáu âm' huyền diệu. 

Nếu bị nghiệp lực lôi kéo, 

Biết đâu là nơi an trú? 

Cầu mong chư Phật đại bi 

G1Iúp con an trú. 

Nếu bị nghiệp lực lôi kéo, 

Biết bao điều khổ đau! 

Cầu mong con đạt được, 

Đại định trong hỷ lạc và chánh kiến. 

Cầu mong năm yếu tố? 

Sẽ không trỏ thành thù nghịch. 

Cầu mong con thấy được năm cõi Tịnh độ. 

“Hãy đọc bài kệ này với lòng tin tưởng. Tất cả 

mọi nỗi sợ hãi sẽ biến mất và ngươi sẽ giác ngộ giải 
thoát, sanh về cõi Tịnh độ. Hãy nhó kỹ, đừng để bị 
lung lạc. ” 


1 Sáu âm: Tức là Đại Minh chân ngôn: Án-ma-ni bát-di-hồng. Theo 
Tạng âm là Om-ma-ni pa-me hum. Với người tu Tịnh độ thì sáu 
âm này là Nam-mô A-di-đà Phật. 

? Năm yếu tố chỉ tứ đại (đất, nước, gió, lửa) và hư không (không 
đại). 


92 


Luận vãng sinh 





4. Phần lưu ý đối với người sống 


Chủ lễ cần đọc luận này ít nhất ba lần hoặc bảy 
lần. Dù cho ác nghiệp nặng nề đến đâu, thần thức 
cũng có cơ may được giải thoát khi lắng nghe luận 
này, nhờ nhận biết được tâm thức mình. Nếu thần 
thức nào không nhận ra sẽ phải tiếp tục bước sang 
giai đoạn thứ ba, tức là gia1 đoạn tái sinh trong cõi 
luân hồi. Ngay cả trong những trường hợp này, vị 
chủ lễ vẫn cần phải tiếp tục khai thị cho thần thức 
theo như sẽ trình bày ở phần tiếp theo của luận này. 


Đa số con người, khi còn sống dù đã có được khả 
năng tập trung tư tưởng nhiều hay ít, thì trước khi 
chết cũng rất thường hay bị tán loạn, nên gia1 đoạn 
thứ hai vừa nói trên đây là rất quan trọng. Chỉ có 
những người nhất tâm tu tập thiền định thì mới thể 
nhập được pháp thân thường trụ ngay sau khi thần 
thức rời bỏ thân thể.!' Đó là những người nhận ra 
ngay tâm thức của mình khi hào quang vừa chiếu 
rọi, nhờ đã từng thiền định quán tưởng. Điều này 
cho thấy việc thiền định quán tưởng trong cuộc sống 
là rất quan trọng. 


Để giải thoát cho người chết, hãy đọc to và rõ 
ràng luận này, mỗi ngày ba lần, kèm theo giảng rõ 
ý nghĩa cho thần thức nghe, với một tâm kiên định 
vững chắc. Hãy tưởng tượng, dù cho có trăm tên 
cướp hung bạo xuất hiện, vị chủ lễ cũng vẫn phải 
vững vàng chú ý đến với lời văn và ý nghĩa của luận. 


1 Tức là giai đoạn thứ nhất. 


93 


Người chết đi về đâu? 





Đây là một pháp môn giải thoát dành cho bất 
cứ ai, chỉ cần nghe và hiểu, kể cả những kẻ đã tạo 
nhiều ác nghiệp cũng có thể được giải thoát. Vì thế 
nên luận này cũng có thể được đọc lớn cho cả đám 
đông cùng nghe. 


Có những người chỉ cần được nghe luận này, dù là 
không hiểu, không tin, nhưng khi chết đi, tâm thức 
sáng suốt gấp chín lần thông thường, nên sẽ nhớ lại 
không quên chữ nào và có thể hiểu được, tin được. Vì 
vậy, rất nên đọc luận này cho người sống nghe, nhất 
là những người đau ốm trên giường bệnh, người già 
yếu, suy nhược. 


Gặp được pháp môn này là một sự may mắn lớn 
lao. Nếu không tạo nhiều thiện nghiệp, nhiều công 
đức trong quá khứ, không dễ gì gặp được luận này. 
Chỉ cần lắng nghe sẽ được giải thoát, miễn là đừng 
sanh tâm nghi ngờ. Vì vậy, luận này rất đáng được 
tôn trọng. 


Tới đây chấm dứt phần khai thị trong giai đoạn 
chuyển tiếp của pháp thân. Pháp môn này được gọi 
là “lắng nghe và giải thoát, bởi vì nó giúp cho thần 
thức được giải thoát chỉ qua việc lắng nghe và tin 
nhận. 


5ð. Giai đoạn chuẩn bị tái sinh 


Mặc dù được khai thị nhiều lần qua nhiều giai 
đoạn, nhưng với những thần thức có quá nhiều ác 
nghiệp sẽ không được giải thoát trong những giai 


94 


Luận vãng sinh 





đoạn đã qua. Những thần thức này có nhiều khả 
năng sẽ bị nghiệp lực dẫn dắt đi tái sinh. Để giúp 
thần thức không chọn con đường tái sinh mà được 
giải thoát về các cảnh giới Tịnh độ của chư Phật, kể 
từ sau ngày thứ mười bốn trở đi, chủ lễ cần tiếp tục 
khai thị như sau: 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
lắng nghe và thấu hiểu. Chúng sanh trong cõi địa 
ngục, cõi trời và cõi chuyển tiếp này đều tự nhiên 
hóa sanh. Khi các vị thiện thần, ác thần xuất hiện, 
ngươi đã không nhận ra. Ngươi đã mê man nhiều 
ngày, đến lúc tỉnh dậy, tâm thức ngươi sáng suốt và 
có một thân giống như thân ngày trước' của ngươi 
đứng dậy. Luận này dạy rằng: 


“Thân thể quá khứ và vị lai, 

Trong gia1 đoạn tá1 sinh, 

Có đầy đủ các căn, 

Đi lại không ngăn ngại, 

Với nghiệp lực thần thông diệu dụng, 

Nhìn bằng đôi mắt của bậc thánh? 

“Vì ngươi nhớ lạ1 thân quá khứ nên ngươi có một 

thân có vẻ như bằng xương thịt, nhưng cũng phát ra 
ánh sáng. Thân xác này của ngươi thật ra là đã được 


1 Thân do tâm thức biến hiện, giống với khi còn sống. 

? Đây là những khả năng tự nhiên của thân trung ấm khi chưa bị 
nghiệp lực xoay chuyển. Tuy nhiên, thân này không được người 
bình thường nhìn thấy. 

3 Chỉ là thân do ảo giác, mong ước mà hình thành. Nó không thật 
và được gọi là thân ước vọng. 


95 


Người chết đi về đâu? 





tạo bằng tư tưởng. Nếu ngươi sẽ tái sinh ở cõi trời, 
chính lúc này ngươi sẽ nhận thấy dấu hiệu của cõi 
trời. Nếu là các cõi khác, như cõi a-tu-lÌa, cõi người, 
cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ hay cõi địa ngục, cũng đều 
như vậy, ngươi sẽ thấy dấu hiệu của những cõi đó. 


“Nói quá khứ hay vị lai, nghĩa là thân ấy xuất 
hiện theo với những mong ưóc hoài niệm về quá 
khứ, trong đời sống trưóc, nhưng đồng thời cũng có 
cả những dấu hiệu của đời sống tương lai mà ngươi 
sắp tái sinh. 

“Dù có bất cứ cảnh tượng gì hiện ra, cũng đừng 
theo đuổi nó. Đừng để bị thu hút, đừng tưởng nhớ 
tới nó. Nếu bị lôi kéo, ngươi sẽ sa vào cõi luân hồi và 
phải chịu khổ đau. 

“Cho tới ngày hôm qua, ngươi đã thấy xuất hiện 
những cảnh tượng do tâm thức ngươi biến hiện, 
nhưng ngươi đã không nhận ra, vì vậy ngươi vẫn 
còn lưu lạc nơi đây. Bây giò, hãy kiên trì thiền định 
trong tâm thức sáng suốt, rỗng không, trong tánh 
không mà những bậc đạo sư của ngươi đã chỉ rõ, hãy 
an trú trong tâm xả bỏ và không mong cầu. Được 
vậy, ngươi sẽ giải thoát khỏi luân hồi, không phải 
nhập vào mẫu thai. 

“Nếu ngươi vẫn không nhận ra được, hãy cố hình 
dung các bậc Bồ Tát hay đạo sư đang hiện ra trên 
cao và xin quy y với các vị đó. Đây là lúc hết sức 
quan trọng, đừng để bị lung lạc.” 

Khi chủ lễ đọc như thế, nếu nhận hiểu, thần thức 


sẽ được giải thoát, không sa vào cõi luân hồi. Nếu 


96 


Luận vãng sinh 





như ác nghiệp quá nặng nề vẫn làm cho thần thức 
không nhận hiểu, chủ lễ tiếp tục khai thị như sau: 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
lắng nghe. Trong luận nói: đầy đủ các căn, nghĩa là 
trong giai đoạn chuyển tiếp này ngươi có đầy đủ mọi 
giác quan. Dù lúc còn sống có bị mù hoặc điếc, hay 
tê bại, thì giò đây mắt vẫn thấy hình sắc, tai vẫn 
nghe âm thanh, mọi giác quan đều hoàn hảo. Đây 
là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy ngươi đã chết và 
đang mang thân trung ấm. Hãy nhó tói những lời 
khai thị. 

Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
lắng nghe. Trong luận nói: không ngăn ngại, là vì 
giờ đây ngươi chỉ có tâm thức, đã lìa bỏ xác thân. 
Không còn sắc thân nên có thể đi lại khắp nơi, ngay 
cả xuyên qua núi Tu-di, chỉ không qua được mẫu 
thai người mẹ và lim cương tòa.' Đây là một dấu 
hiệu rõ ràng cho thấy ngươi đã chết và đang mang 
thân trung ấm, vì vậy hãy nhó tới lời dạy của các bậc 
đạo sư và khấn nguyện đức Bồ Tát Quán Thế Âm. 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
lắng nghe. Trong luận nói: với nghiệp lực thần thông 
diệu dụng, nghĩa là hiện ngươi đang có những thần 
thông kỳ diệu, loại thần thông không phải do thiền 
định hay do trì giới mà đạt được. Đó là loại thần 
thông do nghiệp lực sanh ra. Ngươi có thể trong 
nháy mắt đi xuyên qua bốn châu và núi Tu-di, có thể 
phân thân một lúc có mặt khắp nơi, chỉ cần ngươi 


† Kim cương tòa là tòa của mỗi vị Phật ngồi khi thành đạo. 


97 


Người chết đi về đâu? 





khỏi ý muốn làm những điều đó trong một thời gian 
như người ta co duỗi cánh tay. Nhưng những thần 
thông này vô ích, đừng quan tâm đến chúng. Bây giờ 
ngươi làm gì cũng được, nhưng điều quan trọng nhất 
là hãy quán tưởng về bậc đạo sư. 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
lắng nghe. Trong luận nói: nhìn bằng đôi mắt của 
bậc thánh, nghĩa là ngươi có khả năng nhìn thấy rõ 
tất cả những chúng sanh cùng nghiệp lực như mình, 
chẳng hạn như những người cùng sanh về cõi trời 
đều sẽ nhìn thấy được nhau. Nhưng đừng tha thiết 
quan tâm đến những người ấy, ngươi hãy nhất tâm 
niệm tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm. 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
lắng nghe. Với tâm thức này, ngươi sẽ nhìn thấy nhà 
cửa, gia đình, quyến thuộc... như cảnh trong giấc 
mộng. Ngươi lên tiếng hỏi nhưng không được ai trả 
lời. Ngươi nhìn thấy người thân khóc lóc và ngươi tự 
hỏi: Th đã chết, biết làm sao bây giờ? Và ngươi cảm 
thấy đau khổ vô hạn, như nỗi đau khổ của một con cá 
đang giấy dụa trên cát nóng. Nhưng đau khổ không 
giúp được gì cho ngươi! Ngươi hãy quán tưởng tồi 
các bậc đạo sư, chư vị Bồ Tát, đức Quán Thế Âm. Dù 
ngươi có bám níu trông cậy vào bất cứ người thân yêu 
nào, cũng không có a1 giúp được ngươi. Đừng bám níu 
trông cậy vào ai hết. Hãy niệm danh hiệu đức Quán 
Thế Âm, ngươi sẽ hết đau khổ và hết sợ hãi. 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), do 
nghiệp lực xoay chuyển, tâm thức ngươi sẽ bị cuốn 


98 


Luận vãng sinh 





hút, đẩy đưa như một sợi lông tơ trong gió. Ngươi sẽ 
nói với những người thân đang than khóc: “Ta đây, 
đừng khóc nữa." Nhưng không có ai nghe hiểu được 
ngươi, rồi ngươi sẽ nghĩ: “la đã chết.` Rồi ngươi đau 
khổ vô hạn. Đối với ngươi, cõi trung ấm lúc nào cũng 
mờ mờ với ánh sáng xám nhạt như một ngày mùa 
thu, không phân biệt ngày đêm. a1 đoạn mang 
thân trung ấm này kéo dài một, hai, cho đến sáu hay 
bảy ngày, thậm chí có thể kéo dài đến bốn mươi chín 
ngày. Điều đó tùy theo nơi nghiệp lực quyết định. 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), nghiệp 
lực giờ đây bùng lên theo đuổi ngươi thật dữ dội, ác 
hệt, đáng sợ. Nhưng đừng sợ hãi, đó chỉ là biến hiện 
tâm thức vô minh của chính ngươi. Ngươi bị lạc vào 
bóng tối dày đặc, có những tiếng la lét như 'đánh nó, 
giết nó... Đừng sợ hãi. Những kẻ tạo ác nghiệp sẽ 
thấy ma quỷ hiện ra với giáo mác, la hét bảo 'giết đi, 
đánh ởi...ˆ Ngươi sẽ có cảm giác như muôn nghìn thú 
dữ đang rượt bắt ngươi, hoặc bị một đội quân lùng 
kiếm trong tuyết giá, bão táp và tối tăm. Ngươi sẽ 
nghe thấy tiếng ồn ào như núi lở, như lũ lụt... khắp 
nơi lửa cháy, đầy bão táp. Trong lúc sợ hãi, ngươi sẽ 
thấy hiện ra ba hố sâu: màu trắng, màu đỏ và màu 
đen. Chúng sâu thắm kinh khiếp và có vẻ như ngươi 
sắp rơi vào trong đó. 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), thật 
ra ba hố sâu đó chính là sân hận, ái dục và vô minh. 
Hãy nhận ra ngươi đang ở giai đoạn mang thân trung 
ấm và khấn nguyện: “Kính lạy đức Bồ Tát Quán Thế 


99 


Người chết đi về đâu? 





Ẩm, kính lạy ngôi Tam bảo, xin cứu giúp đừng để 
con rơi vào hố sâu. Hãy thành tâm cầu nguyện như 
thế. 

“Những thần thức nào tạo nhiều thiện nghiệp, 
trì giới và tu học Chánh pháp, sẽ được thiện tr1 
thức tiếp đón và được hưởng mọi sự hỷ lạc, an lành. 
Những thần thức nào không tạo thiện nghiệp hay ác 
nghiệp, thì không bị đau khổ cũng không có hỷ lạc, 
chỉ có vô minh xuất hiện. 

“Nhưng này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... 
), dù có được hỷ lạc hay bất cứ điều gì quý báu, ngươi 
cũng đừng quan tâm đến, đừng để bị thu hút. Chỉ 
một lòng quán tưởng các bậc đạo sư và ngôi Tam 
bảo. Đừng để sự ràng buộc và thèm khát xâm chiếm 
trong ngươi. 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), lúc 
này ngươi sẽ nhìn thấy những cầu cống, nhà cửa, 
chùa chiển... mà ngươi có thể đến ẩn náu, nhưng 
sẽ không ở được lâu. Vì tâm thức đã từ bỏ xác thân, 
ngươi sẽ không ở yên được nơi đâu cả. Ngươi cảm 
thấy thật lạnh lẽo. Tâm thức ngươi như một sợi dây 
mong manh, bất định. Rồi ngươi lại thấy đau khổ 
vô vàn, và thấy trống rỗng, lạnh lẽo. Vì cứ mãi lang 
thang lưu lạc, ngươi sẽ nghĩ ngợi đủ mọi việc. Hãy 
tránh điều đó, hãy giữ cho tâm thức định tĩnh trong 
một trạng thái vững chắc. 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), ngươi 
không có thức ăn nào khác ngoài thức ăn do người 
sống hiến cúng cho ngươi. Ngươi không biết được 


100 


Luận vãng sinh 





mình có bạn hữu hay không. Đó là dấu hiệu chắc 
chắn đang mang thân trung ấm, vì vui buồn đều 
do nghiệp lực quyết định. Ngươi nhìn thấy nhà cửa, 
người thân và xác chết của chính mình, ngươi lại 
đau khổ: “Ta đã chết rồi! Làm sao bây giờ?” 


“Tâm thức ngươi đau khổ và bỗng khởi lên ý 
nghĩ: “Tại sao ta không đh tìm một thân xác mới?” Và 
ngươi chạy khắp nơi để tìm một thân xác. Nhưng dù 
ngươi có chui chín lần vào lại trong thân xác cũ, thì 
nó cũng đã hoại rửa đi vì thời gian, hoặc đã bị người 
thân đem ởi thiêu đốt, chôn cất... Thân trung ấm 
của ngươi đã kéo dài khá lâu, ngươi không thể nào 
chui vào thân xác cũ được nữa. Ngươi tuyệt vọng 
và có cảm giác như bị ép giữa đá tảng. Nỗi đau khổ 
tột cùng là khi thân trung ấm ởi tìm một thân xác. 
Không có gì khác hơn ngoài sự đau khổ. Vì vậy, đừng 
đi tìm một thân xác mới. Hãy kiên trì giữ tâm buông 
xả không mong cầu.” 

Được khai thị như trên, rất nhiều thần thức sẽ 
nhận hiểu và đạt được giải thoát. Nếu không, chủ lễ 
tiếp tục gọi tên người chết và khai thị như sau: 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
lắng nghe. Chính nghiệp lực của ngươi đang làm cho 
ngươi đau khổ, đừng trách móc ai. Hãy quán tưởng 
về ngôi Tam bảo, Phật pháp sẽ bảo hộ cho ngươi. 
Nếu không, ngươi sẽ nhó lại những gì tốt xấu đã 
làm, rõ ràng như những viên sỏi trắng và đen. Ngươi 
sẽ sợ sệt trước những nghiệp xấu ác, rồi ngươi run 
rấy, rồi dõi trá: hông, tôi không phạm tội.' Khi đó, 


101 


Người chết đi về đâu? 





ngươi sẽ thấy thần chết xuất hiện và nói: “T5 sẽ xem 
tấm gương nghiệp báo của ngươi. Và qua đó, tất cả 
tội lỗi của ngươi sẽ hiện ra, không thể nào chối cãi. 
Rồi thần chết sẽ cột cổ ngươi, xé xác ngươi, ăn thịt 
ngươi... Nhưng ngươi không thể chết, dù thân xác 
ngươi bị xé ra trăm ngàn mảnh... 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), đừng 
dối trá và cũng đừng sợ hãi. Ngươi không thể chết 
được nữa, vì bây giờ ngươi chỉ là tâm thức. Thật ra 
ngươi đang là biến hiện tự nhiên của cái không, vì 
vậy đừng sợ sệt. Thần chết cũng là một biến hiện của 
cái không, của tâm thức ngươi đang bị vô minh xâm 
chiếm. Cái không không thể đàn áp cái không, cái 
'phỉ tính chất không thể làm thương tổn cái phi tính 
chất. Thần chết, thiện thần, ma quỷ... đều không 
có thực chất, chúng chỉ là biến hiện từ tâm thức vô 
minh của ngươi. Hãy nhận ra chúng. Hãy nhận ra 
ngươi đang mang thân trung ấm! 


“Hãy quán tưởng đại định. Nếu ngươi không biết 
cách thiền định, hãy suy xét về thực chất những 
loại quỷ thần đang làm ngươi lo sợ, và ngươi sẽ thấy 
tánh không của họ: không có tính chất, vô ngã. Điều 
đó được gọi là tánh không Bát-nhã. Nhưng tánh 
không này không có nghĩa là hoàn toàn phủ định. 
Cái dụng của nó đáng sợ, nhưng cái thể của nó chính 
là tâm thức vắng lặng. Sắc và không không phải xa 
rời nhau, tánh của không là sắc, tánh của sắc là 
không. Bây giờ, thể của sắc và không đang hiện tiền 
là tâm thức trong trạng thái không cấu nhiễm. Năng 


102 


Luận vãng sinh 





lực của thể sắc và không này tràn đây khắp nơi: đó 
là thể tánh từ bi của sắc thân chư Phật. 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
nhìn xem! Nếu ngươi nhận hiểu ra điều đó, ngươi 
đạt được giác ngộ và giải thoát. Đừng bị lung lạc. 
Đây là chỗ cách ly giữa vô minh và giác ngộ, giữa 
chư Phật và chúng sanh. Hãy nghe bài kệ này: 

“Chỉ trong một niệm, đã bị cách ly. 
Chỉ trong một niệm, đã thành giác ngộ. 

“Đến ngày hôm qua, ngươi vẫn còn bị lung lạc, dù 
rất nhiều cảnh trong thân trung ấm đã xuất hiện, 
nhưng ngươi vẫn còn sợ hãi. Nếu ngươi còn tiếp tục 
chìm trong vô minh, sợi dây từ bi sẽ bị cắt đút, ngươi 
sẽ không được giải thoát. Hãy chú ý!” 

Khi được khai thị như thế, nhiều thần thức sẽ 
nhận hiểu ra và đạt được giác ngộ, giải thoát. Nếu 
người chết là người trước đây chưa hề biết cách thiền 
định, chủ lễ khai thị như sau: 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), vì 
ngươi không biết cách thiền định, hãy quán tưởng 
đức Quán Thế Âm và cầu nguyện với ngài. Hãy quán 
tưởng rằng tất cả những hình ảnh đáng sợ kia chính 
là đức Quán Thế Âm, hoặc chính là chư Phật, Bồ 
Tát mà ngươi đã quy y. Hãy nhớ tói lời dạy của bậc 
đạo sư, hoặc nhớ tới bất kỳ danh hiệu Phật, Bồ Tát 
nào mà ngươi đã từng nghe trước đây và hãy niệm 
danh hiệu đó trước thần chết. Đừng sợ hãi, bởi cho 
dù ngươi có rơi vào hố sâu, ngươi cũng không thể 
chết!” 


105 


Người chết đi về đâu? 





Được khai thị như thế, nhiều thần thức sẽ nhận 
hiểu ra và đạt được giác ngộ, giải thoát. Tuy vậy, 
cũng có nhiều trường hợp thần thức không nhận 
hiểu được, chủ lễ cần kiên trì tiếp tục gọi tên người 
chết và khai thị như sau: 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), 
những cảnh tượng sắp hiện ra sẽ làm cho ngươi 
hạnh phúc hay đau khổ. điều đó thay đối rất nhanh 
chóng. Trong mọi trường hợp, đừng sinh tâm thèm 
khát hay sân hận. 


“Nếu ngươi sẽ thác sinh trong cõi an lạc, lúc này 
là lúc tâm tưởng an lạc hiện ra. Nhưng cũng lúc này, 
có thể bà con quyến thuộc của ngươi đang giết trâu, 
bò, súc vật... để cúng tế ngươi. Điều đó có thể làm 
cho ngươi sinh tâm tức giận, phẫn nộ. Chính tâm 
sân hận đó sẽ khiến ngươi phải thác sinh vào cõi địa 
ngục. Vì vậy cố gắng đừng để tâm sân hận phát khỏi, 
cho dù ngươi có nhìn thấy bất cứ điều gì không hài 
lòng xảy ra trong lúc cúng tế. Chỉ nên quán tưởng 
tới tâm hỷ lạc. 

“Nếu ngươi có tâm chấp thủ, tham tiếc, bây giờ 
ngươi sẽ thấy người khác làm chủ của cải của ngươi 
và y đang vui mừng. Điều đó có thể làm ngươi nổi 
tâm sân hận. Tâm sân hận này sẽ khiến ngươi phải 
sinh vào địa ngục hay làm ngạ quỷ, cho dù lẽ ra 
ngươi đã được thác sanh trong một cõi tốt đẹp hơn. 
Hãy nhó rằng, dù cho ngươi thèm khát của cải, bây 
giờ ngươi cũng không thể làm chủ nó được nữa. Vì 
vậy, hãy xả bỏ tâm chấp thủ, tâm thèm khát sở hữu. 


104 


Luận vãng sinh 





Hãy quyết tâm như thế. Dù ai chiếm hữu tài sản của 
ngươi, cũng đừng ganh tị, hãy buông xả, xem như 
biếu tặng cho họ. Hãy quán tưởng đến bậc đạo sư 
và ngôi Tam bảo, giữ tâm ý trong trạng thái không 
tham tiếc. 


“Khi người sống lễ cúng ngươi, nhờ vào thần 
thông đang có ngươi có thể sẽ nhận thấy người ta 
đang hành lễ một cách cẩu thả, nhơ nhóp, không 
đúng phép tắc... Hoặc ngươi thấy rõ người cúng 
thiếu lòng tin, thiếu hiểu biết... Ngươi có thể khởi 
niệm rằng: ®au đồn thay, họ đang lừa dõi ta, họ lừa 
dối ta thật sự! Ý nghĩ này sẽ làm ngươi đau buồn và 
thất vọng, thậm chí cũng có thể mất đi niềm tin nơi 
Chánh pháp. Tâm niệm này sẽ dẫn dắt ngươi thác 
sanh trong các cõi thấp kém. Vì thế, cho dù người 
ta lễ cúng như thế nào, ngươi cũng hãy cố giữ tâm 
trong sạch và tự nhủ: “Tâm con có thể bị nhiễm ô chứ 
pháp Phật không thể nhiễm ô, con xin quy y Tam 
bảo." Hãy nhó luôn giữ tâm thanh tịnh, cho dù thấy 
biết bất cứ chuyện gì xảy ra. 


“Nếu ngươi phải thác sanh vào ba cõi thấp kém,! 
thì đây là lúc những dấu hiệu của các cõi đó hiện ra. 
Cũng có thể đây là lúc mà người sống sẽ lễ cúng ngươi 
một cách thanh tịnh, đạo sư hay chủ lễ sẽ giảng giải 
Phật pháp, giảng về nghiệp do thân, khẩu, ý gây ra. 
Nhờ vậy ngươi sanh tâm hoan hỷ, và tâm hoan hỷ đó 
sẽ đưa ngươi thác sinh vào một cõi tốt đẹp hơn. Cho 


1 Tức là các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 


105 


Người chết đi về đâu? 





dù ngươi có phải đọa vào ba đường ác,' thì sự lễ cúng 
như trên cũng rất quý báu cho ngươi. Quan trọng 
nhất là phải giữ tâm thanh tịnh, thành kính, không 
nghĩ ngờ. Hãy chú ý như thết 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
đúc kết lại: Trong thân trung ấm, tâm thức ngươi 
không có chỗ nương tựa cũng như ràng buộc, nên 
nhẹ nhàng linh hoạt, và mỗi niệm khởi lên dù tốt 
hay xấu đều có sức mạnh rất lón lao, mãnh liệt. 
Cố gắng đừng khởi lên những tâm niệm xấu ác. Cố 
gắng duy trì, giữ lấy thiện tâm. Nếu chưa từng tu 
tập hành trì, hãy thành kính và giữ tâm thanh tịnh 
khấn nguyện cùng chư Phật, Bồ Tát và đức Quán 
Thế Âm. Hãy cùng ta đọc bài kệ này: 


“Xa bạn bè thân yêu, 

Con đang du hành đơn độc. 

Tâm thức con biến hiện, 

Thành những hình ảnh trống rỗng. 
Cầu mong chư Phật đại bị, 

Giúp con dứt hết mọi nỗi sợ hãi. 

Phải chăng con khổ đau vì ác nghiệp? 
Cầu mong chư Phật và Bồ Tát, 

Giúp con xóa sạch khổ đau. 

Pháp âm rền vang như sấm dậy. 

Cầu mong sẽ biến thành sáu âm huyền diệu. 
Nếu bị nghiệp lực lôi kéo, 

Biết đâu là nơi an trú? 

Cầu mong chư Phật đại bi 


1 Tức là ba cõi thấp kém vừa nói trên. 


106 


Luận vãng sinh 





G1Iúp con an trú. 

Nếu bị nghiệp lực lôi kéo, 

Biết bao điều khổ đau! 

Cầu mong con đạt được, 

Đại định trong hỷ lạc và chánh kiến. 

“Thành kính đọc bài kệ này, ngươi sẽ được tiếp 

dẫn trong chánh đạo. Đừng nghi ngò, hãy tin tưởng. 
Điều này rất quan trọng!” 


Được khai thị như thế, thần thức sẽ nhận hiểu 
ra và đạt được giác ngộ, giải thoát. Tuy thế, cũng 
có những thần thức do quá nhiều ác nghiệp, vẫn 
chưa thể nhận hiểu được, chủ lễ cần kiên trì khai thị 
nhiều lần nữa. Chủ lễ tiếp tục gọi tên người chết và 
khai thị như sau: 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), ngươi 
vẫn chưa hiểu được những gì đã và đang xảy ra. Từ 
bây giờ, cảm giác về thân thể của đời sống trước 
đang phai nhạt dần, và xác thân của đời sống tiếp 
sau bắt đầu rõ rệt. Ngươi sẽ tự nhủ: “Vì ta đau khổ, 
thèm khát một xác thân, nên giờ đây xác thân đang 
xuất hiện.” 

“Những gì đang xuất hiện làm ngươi hồi hộp, lo 
lắng. Sáu ánh sáng của sáu nẻo lục đạo bắt đầu xuất 
hiện, và nếu ngươi thác sanh cõi nào thì ánh sáng 
của cõi đó sẽ chiếu sáng nhất. 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
lắng nghe. Ngươi muốn hiểu về các loại ánh sáng 
đó chăng? Cõi trời có ánh sáng màu trắng, cõi a-tu- 


107 


Người chết đi về đâu? 





la có ánh sáng màu đỏ, cõi người có ánh sáng màu 
xanh, cõi súc sanh có ánh sáng màu xanh lục, cõi 
ngạ quỷ có ánh sáng màu vàng, cõi địa ngục có ánh 
sáng màu khói xám. Đó là sáu loại ánh sáng. Trong 
lúc này, thân ngươi sẽ tự nhiên có màu ánh sáng của 
cõi mà ngươi sắp thác sinh. 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
nhớ kỹ rằng lúc này chỉ có một điều quan trọng: dù 
cho ánh sáng gì chiếu rọi, hãy quán tưởng ánh sáng 
đó là đức Quán Thế Âm. Hãy quán tưởng đức Quán 
Thế Âm! Quán tưởng như thế hết sức quan trọng, vì 
có thể giúp ngươi không phải tái sinh. 

“Hãy quán tưởng về vị Phật hoặc Bồ Tát mà ngươi 
đã từng quy y, hãy quán tưởng về một hình ảnh vô 
ngã. Sau một lúc quán tưởng, ngươi hãy cố duy trì 
tâm vô niệm. Sau đó lại quán tưởng Phật, Bồ Tát. 
Cứ quán tưởng thay đổi như thế, và giữ tâm thức 
hòa nhập với không gian, hòa nhập với pháp thân 
vốn giản đơn và vô ngã.” 

Được khai thị như thế, thần thức sẽ không tái 
sinh và giác ngộ, được giải thoát. Tuy thế, vẫn có 
nhiều khi vì nghiệp lực và vô minh che lấp nên thần 
thức không nhận hiểu được, sẽ tìm đường nhập mẫu 
thai. Chủ lễ cần khai thị để thần thức tránh nhập 
vào mẫu thai, bằng cách gọi tên người chết và nói 
như sau: 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), ngươi 
vẫn chưa hiểu được điều gì đang xảy ra. Đây là lúc 


108 


Luận vãng sinh 





ngươi sẽ có cảm giác nghiệp lực đang tác dụng. Bây 
giờ cần quán tưởng đến đức Quán Thế Âm, hãy nhó 
kỹ! 

“Rồi ngươi sẽ có cảm giác như bão tố, mưa tuyết, 
tối tăm và bị rượt bắt. Nếu ngươi không có nghiệp 
lành, ngươi sẽ có cảm giác lạc vào một nơi khổ đau. 
Ngược lại, ngươi sẽ đạt tới một cảnh giới an lành. 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), đây là 
lúc mà cảnh giới nơi ngươi sẽ đầu thai đến hiện ra rõ 
ràng. Hãy nghe đây, những lời khai thị quan trọng! 
Mặc dù trước đây ngươi chưa hiểu, nhưng có thể bây 
giờ ngươi sẽ hiểu. 

“Ngươi cần đạt một trong hai cách tránh nhập 
mẫu thai: Một là tự giữ thân lại, hai là khép kín cửa 
tái sinh. 

“Thế nào là tự giữ thân lại? 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), ngươi 
hãy quán tưởng Phật hay Bồ Tát, rõ ràng như ánh 
trăng hiện trong nước. Thông thường ngươi có thể 
quán tưởng đức Quán Thế Âm, hình dung ngài hiện 
ra sống động trưóc mắt ngươi. Sau một lúc quán 
tưởng, ngươi hãy cố giữ tâm vô niệm, không để bất 
cứ ý niệm nào khởi lên. Đó là cách bí truyền giúp 
ngươi không phải nhập vào mẫu thai. 

“Nếu ngươi không quán tưởng được như thế, ngươi 
sắp sửa phải nhập vào mẫu thai. Đây là lời khai thị 
giúp ngươi khép kín cửa tái sinh. Hãy cùng ta đọc 
bài kệ này: 


109 


Người chết đi về đâu? 





Th đang sắp sửa tái sinh. 

Hãy tập trung tâm thức. 

Hãy kéo dài thiện ngiệp sẵn có. 

Hãy khép kín cửa tái sinh! 

Hãy từ chối nó! 

Đây là lúc kiên trì và chánh niệm. 

Từ bỏ ái dục, quán tưởng đấng đạo sư. 

“Hãy đọc nhiều lần bài kệ này và suy xét về ý 

nghĩa, rồi thực hiện theo ý nghĩa đó. 


“Ý nghĩa của bài kệ này như sau: 


“Ta đang sắp sửa tái sinh, nghĩa là ngươi đang 
mang thân trung ấm. Một dấu hiệu rõ ràng là, ngươi 
không có hình bóng. Nếu soi vào mặt nước sẽ không 
thấy bóng. Thân ngươi không có bóng. Ngươi không 
còn thân bằng xương thịt, ngươi chỉ có thân bằng 
tâm tưởng đang lưu lạc. Lúc này, tập trung tâm thức 
được là điều tối quan trọng. Như người đang cầm 
cương ngựa, cũng như thế, ngươi đang lèo lái tâm 
thức ngươi. Bất cứ ý niệm nào được khởi lên trong 
tâm ngươi, sẽ tức khắc trỏ thành hiện thực. Vì vậy, 
đừng nghĩ tói điều xấu ác. Hãy nhớ đến Chánh pháp, 
đến những gì đã từng tu học, đến kinh vãng sinh 
mà ngươi đã từng nghe trong đời sống trước, và cố 
kéo dài tác động của thiện nghiệp. Chỗ này rất quan 
trọng, là chỗ cách ly giữa thăng và trầm. Đây là lúc 
mà chỉ một chút sơ sẩy có thể đưa lại vô vàn khổ đau 
mãi mãi, nhưng đây cũng là lúc chánh tĩnh tấn có 
thể mang lại an lạc lâu dài. 


110 


Luận vãng sinh 





“Hãy khép kín cửa tái sinh! Hãy từ chối nó! Đây 
là lúc kiên trì và chánh niệm. Những điều đó có ý 
nghĩa gì? 

“Đã đến lúc cần khép kín cửa tái sinh. Có năm 
phương pháp, hãy lắng nghe: 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), trong 
thời điểm này, ngươi sẽ thấy hình ảnh nam nữ giao 
hợp với nhau. Nếu thấy vậy, ngươi đừng xen vào đó. 
Hãy quán tưởng tới Phật, Bồ Tát cầu xin tiếp độ. 
Nếu được như thế, ngươi sẽ không phải nhập vào 
mẫu thai. 


“Nếu ngươi vẫn bị lôi kéo, hãy quán tưởng tới 
Phật, Bồ Tát, khấn nguyện được trỏ thành thiện tri 
thức. Nếu được như thế, ngươi sẽ không phải nhập 
vào mẫu thai. 


“Tiếp nữa, nếu ngươi vẫn bị lôi kéo, ta khai thị 
cho ngươi lần thứ ba để tránh ái dục và sân hận. Có 
bốn cách sanh ra: có loài sanh từ trứng, có loài sanh 
từ thai, có loài sanh từ nơi ẩm thấp và có loài do biến 
hóa sanh ra.' 

Sanh trứng và sanh từ bào thai khá tương tự với 
nhau. Như đã nói, ngươi sẽ thấy biến hiện ra cảnh 
nam nữ giao hợp. Lúc này, tùy theo nghiệp lực của 
ái dục hay sân hận, ngươi sẽ phải nhập vào mẫu thai 
và sanh thành loài ngựa, loài chìm, loài chó, loài 
người hay các loài khác. Nếu ngươi sẽ trở thành nam 
giới, ngươi sẽ tự thấy có cảm giác ganh tị vồi người 


1 Đó là: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh. 


111 


Người chết đi về đâu? 





cha, yêu mến người mẹ và ngược lại.' Ái dục này dẫn 
dắt ngươi đến nhập vào mẫu thai, trong đó tĩnh cha 
huyết mẹ tạo thành thân thể mới của ngươi. Ngươi 
cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Trong giai đoạn sung 
sướng này, ngươi sẽ quên mất tâm thức mình vốn có. 
Thai nhĩ ban đầu hình tròn, rồi dài dần, lồn dần cho 
tới lúc thân thể mới phát triển đây đủ và chào đời. 
Ngươi sẽ mở mắt ra và chợt thấy mình đã thành một 
con chó con. Mặc dù trước đó ngươi là một con người, 
nay đã là loài chó và đau khổ theo kiếp chó; hoặc 
kiếp heo, hoặc loài ong, kiến, hoặc côn trùng, hoặc 
thành bò con, lừa con, hoặc cừu con... hoặc tương tự. 
Từ đây không còn có thể trở lui, trong vô minh và 
câm nín, ngươi chịu nhiều khổ đau. Trầm luân mãi 
trong sáu cõi luân hồi, trong cõi địa ngục, trong cõi 
ngạ quỷ, ngươi sẽ đau khổ vô hạn. Không có gì mãnh 
liệt hơn và đáng sợ hơn điều này. Thật đáng thương 
cho ngươi. Những người không tu học dưới sự hướng 
dẫn của một minh sư sẽ rơi vào hố sâu của luân hồi 
và chịu vô vàn khổ đau. Vì vậy hãy nghe và hiểu 
những lời khai thị của ta. 

“Đây là những lời khai thị tránh nhập mẫu thai 
bằng cách từ bỏ ái dục và sân hận, hãy nghe và hiểu 
thấu: 

“Hãy khép kín cửa tái sinh! 

Hãy từ chối nó! 

Đây là lúc kiên trì và chánh niệm, 

Từ bỏ lòng ái dục, quán tưởng đấng đạo sư. 


1 Nếu là nữ giới sẽ có cảm giác ganh ty với mẹ và yêu mến cha. 


112 


Luận vãng sinh 





“Như đã nói ở trên, ngươi sẽ có cảm giác ganh 
tị trong thời điểm này. Nếu ngươi sanh thành nam 
giới, ngươi sẽ yêu mẹ ghét cha; nếu ngươi sanh thành 
phái nữ, ngươi sẽ yêu cha ghét mẹ. 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), nếu 
ái dục và sân hận nổi lên, hãy quán tưởng như sau: 
Đau khổ thay, ta bị ác nghiệp dẫn dắt, bị ái dục và 
sân hận lôi kéo mãi trong cõi Ta-bà. Nếu cứ bị hai 
thứ này lôi kéo, ta sẽ mãi mãi lưu lạc nơi đây, trầm 
luân trong bể khổ. Th muốn không còn ái dục và sân 
hận. Từ nay về sau, nhất định không còn ái dục và 
sân hận. 


“Với tâm thức tập trung vào ý niệm đó, ngươi 
sẽ không phải nhập vào mẫu thai. Này thiện nam 
(hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), đừng bị lung lạc, hãy tập 
trung tâm thức vào điều đó. 


“Tuy thế, nếu ngươi vẫn thấy mẫu thai lôi kéo 
ngươi, hãy quán tưởng về tính vô ngã, vô thường của 
sự vật. Hãy quán tưởng như sau: 


“Hãy xem người nam cũng như người nữ, bão 
tố cũng như sấm động, tất cả mọi cảnh tượng vốn 
không có thực thể. Dù xuất hiện thế nào, tất cả đều 
là một sự giả hợp. Tất cả sắc thể đều giả hợp. Như 
một bóng ma, chúng không thường còn, chúng chịu 
quy luật vô thường. Thèm khát để làm gì? Sợ hãi 
vì lý do gì? Đó chỉ là nhận cái không thật làm cái 
có thật. Tất cả chỉ là biến hiện của tâm thức ta, mà 
chính tâm thức ta cũng vô ngã và giả hợp, thì chúng 
có nghĩa gì đâu? Cho tới nay ta vẫn không hiểu điều 


113 


Người chết đi về đâu? 





đó, lấy cái không thể làm cái có thể, lấy cái mê vọng 
làm cái chân thật; lấy cái ảo tưởng làm cái thực thể; 
vì vậy mà phải trầm luân trong cõi Ta-bà. Và nếu ta 
không nhận ra những cái đó chỉ là ảo giác, ta sẽ tiếp 
tục lưu trú trong cõi luân hồi, sẽ rơi vào vũng bùn lây 
của khổ đau. Chúng chỉ là giấc mộng, là ảo giác, là 
tiếng vọng, như hoa giữa hư không, như bóng trăng 
trong nước. Chắc chắn chúng không có thực thể, chỉ 
là ảo ảnh. 

“Hãy tập trung vào lời khai thị này. Niềm tin của 
ngươi vào sự chắc thật của chúng sẽ bị phá võ, và 
như thế ngươi sẽ tin nơi khả năng giác ngộ của ngươi 
nhiều hơn. Hiểu rõ tính giả hợp của sự vật, ngươi sẽ 
tránh khỏi sự tái sinh. 


“Tuy nhiên, nếu ngươi không đạt được sự thấu 
hiểu, và mẫu thai vẫn thu hút ngươi, còn có một 
cách quán tưởng thứ năm để giúp ngươi không bị 
nhập vào mẫu thai. Đó là hãy quán tưởng về chân 
tâm: Tất cả sự vật đều xuất phát từ tâm thức ta. 
Tâm thức ta vốn là không. Không sanh diệt, không 
ngăn ngại. Hãy giữ tâm thức ngươi trong một trạng 
thái tự nhiên, không tạp niệm; trong một trạng thái 
hồn nhiên, như lấy nước đổ vào trong nước, tự nhiên 
thoải mái. Trong tâm thức hồn nhiên này, ngươi biết 
chắc mình sẽ không tái sinh trong bốn cách sanh. 

Với những phương thức khai thị như đã trình bày 
từ trước đến đây, thần thức sẽ được giải thoát, cho 
dù là thuộc hạng thượng căn, trung căn hay hạ căn. 
Tại sao vậy? Thứ nhất, vì thần thức trong giai đoạn 


114 


Luận vãng sinh 





này có được thần thông, nghe hiểu được những điều 
giảng nói. Thứ hai, dù khi làm người có bị câm điếc, 
thì giờ đây vẫn có đủ các căn, nghe hiểu được tất cả. 
Thứ ba, bị sợ hãi đã nhiều, thân thức chắc chắn sẽ 
tự hỏi: “Biết làm gì bây giờ?” Và sẽ lắng nghe những 
gì được giảng nói. Thứ tư, thần thức không còn bị 
xác thân trói buộc, hết sức linh hoạt, hướng tâm tới 
đâu, tâm tới đó ngay. Tâm thức bây giờ sáng suốt 
gấp chín lần thông thường, nên dù trước đây ngu si 
tới đâu thần thức cũng có thể nghe và quán tưởng 
được những điều căn bản trên đây. Vì vậy, thực hiện 
nghi thức khai thị cho người chết theo cách này là 
hết sức quí báu. 


Chủ lễ cần đọc luận này thật nhiều lần. Dù cho 
hôm nay chưa giác ngộ, ngày mai thần thức có thể 
sẽ giác ngộ. Đó là lý do vì sao những lời khai thị cần 
phải lặp lại thật nhiều lần. 


6. Giai đoạn phải đi tái sinh 


Tuy thế, cũng có những người ác nghiệp quá 
nặng nề, không được giải thoát qua những lời khai 
thị như trên, dù cho đã nghe tụng đọc rất nhiều lần. 
Những thần thức này sẽ phải đi tái sinh. Đây là lúc 
chủ lễ cần khai thị cho thần thức cách lựa chọn cõi 
xứ mình sẽ đầu thai. 

Chủ lễ niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát, niệm quy 
y Tam bảo, rồi gọi tên người chết ba lần và nói như 
sau: 


115 


Người chết đi về đâu? 





“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), hãy 
lắng nghe. Dù đã được khai thị nhiều lần nhưng 
ngươi vẫn chưa giác ngộ. Giờ đây đã đến lúc ngươi 
phải đi tái sinh; đã đến lúc ngươi phải chọn một thân 
xác mới. Sẽ có nhiều lời khai thị cho ngươi, hãy lắng 
nghe, đừng để bị tán loạn. Hãy tập trung lắng nghe! 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), lúc 
này là lúc xuất hiện dấu hiệu của một trong bốn 
châu, nơi mà ngươi sẽ tá1 sinh. Hãy chú ý nhận 1ố. 
Hãy xem xét ngươi sẽ sanh về châu nào và tỉnh táo 
lựa chọn. 

“Nếu ngươi sắp sanh về Đông Thắng Thân Châu, 
ngươi sẽ thấy một cái hồ và một cặp thiên nga bơi 
lượn trên hồ. Đừng đến đó! Hãy quyết tâm chó đi về 
đó. Dù đó là một cõi xứ an lạc, nhưng ở đó Chánh 
pháp không được tuyên giảng. Đừng tới đó. 


“Nếu ngươi sắp sanh về Nam Thiệm Bộ Châu, 
ngươi sẽ thấy nhà cửa cung điện huy hoàng. Nếu 
phải tái sinh, ngươi nên cầu sanh về châu này. 


“Nếu ngươi sanh về Tây Ngưu Hóa Châu, ngươi 
sẽ thấy trâu, bò, ngựa... găm có bên một cái hồ. Đừng 
đến đó! Ở đây dù là một cõi xứ an lạc nhưng không 
có giáo pháp. 

“Nếu ngươi sanh về Bắc Câu Lô Châu, ngươi sẽ 
thấy một cái hồ, trên bờ có cây xanh tốt, hoặc có thú 
vật nhỗn nhơ. Đừng đến đó! Dù là một cõi xứ trường 
thọ sung sưóng, nhưng ở đó Chánh pháp không được 
giảng dạy. 


116 


Luận vãng sinh 





“Nếu ngươi sanh về cõi trời, ngươi sẽ thấy cung 
điện huy hoàng nhiều tầng. Hãy cầu sanh vào đó. 


“Nếu ngươi sanh làm a-tu-la, ngươi sẽ thấy vườn 
trái cây tươi tốt hoặc như có bánh xe lửa quay tròn. 
Đừng sanh vào đó. 


“Nếu ngươi sanh làm súc sanh, ngươi sẽ thấy có 
hang động mờ mịt, có lỗ chui xuống đất. Đừng sanh 
vào đó. 

“Nếu ngươi sanh làm ngạ quỷ, ngươi sẽ thấy 
những thân cây cụt đầu, những vật thể chỉa lên cao, 
sắc đen, hang động, bóng dáng tối tăm. Nếu sanh 
vào đó, ngươi sẽ khổ sở vì đói khát. Phải hết sức 
tránh cõi xứ này. Hãy kiên tâm chối bỏ! 

“Nếu ngươi sanh vào địa ngục, ngươi sẽ nghe như 
có tiếng người hát, hoặc ngươi bị đẩy vào, hoặc ngươi 
thấy một cõi xứ của màu đỏ hoặc đen, những mồ mả 
màu đen, đường xá màu đen... Đừng đến đó, hết sức 
chống cự lại, vào đó ngươi sẽ chịu khổ trăm điều. 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), bây 
giờ thì dà muốn dù không ngươi cũng phải ởi tái 
sinh, không sao cưỡng lại được. Phía sau thì nghiệp 
lực theo đuổi, phía trước thì đao phủ chờ đợi. Tối 
tăm, bão táp, mưa gió, âm thanh cuồng nộ làm ngươi 
sợ hãi bỏ chạy. Trong lúc chạy trốn ngươi sẽ tìm nơi 
trú ẩn, và ngươi sẽ thấy hoặc là cung điện như trên 
đã nói, hoặc hang động, hoặc lỗ chui xuống đất, hoặc 
dưới gốc cây, hoặc lá sen... Ngươi sẽ bám giữ chỗ đó, 
không dám ra ngoài nữa và nhận nơi đó làm cõi xứ 


117 


Người chết đi về đâu? 





của mình, lấy một thân của cõi đó làm thân mình. 
Đây chính là lúc ác nghiệp tác động, hãy nghe lời 
khai thị: 


“Trong giai đoạn này, lúc nghiệp lực đang tác 
động mãnh liệt, hãy đem hết tâm thức ra mà cầu đức 
Quán Thế Âm, hoặc vị Phật, Bồ Tát nào mà trước 
đây ngươi thường niệm danh hiệu. Hãy hình dung 
các vị đó với thân thể, thần thông diệu dụng, đứng 
ra chống lại những ác nghiệp của ngươi. Nhờ lòng từ 
bi của các vị Phật, Bồ Tát, ngươi sẽ không còn bị ác 
nghiệp theo đuổi. Ngươi sẽ lựa chọn được cõi xứ để 
tái sinh. Đây là lời khai thị quan trọng, hãy nhó lấy! 


“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), chư 
thiên cõi trời được sanh ra từ đại định và thiền quán. 
Có một số quỷ thần như loài ngạ quỷ, thay đổi được 
tâm thức trong giai đoạn trung ấm, tự biến dạng từ 
xấu ác ra dạng của tâm thức mới. Có loài quỷ đói 
sống dưới đáy biển, có loài bay trong không gian, có 
tám mươi ngàn loài xấu ác, khi mang thân trung ấm 
thay đổi tâm thức và mang dạng mới. Vì vậy, lúc này 
ngươi cần quán tưởng chân tâm. Nếu không đủ khả 
năng quán tưởng chân tâm thì có thể theo dõi ảo ảnh 
đang hiện tiền với tâm hiểu biết. Nếu không làm 
được, ngươi cũng không nên chấp thủ điều gì mà nên 
quán tưởng các vị hộ pháp bảo hộ cho ngươi, quán 
tưởng đức Quán Thế Âm và có thể giác ngộ. 


“Này thiện nam, nếu đây là lúc phải nhập mẫu 
thai thì hãy lắng nghe ta khai thị. Không nên nhập 
ngay vào bất cứ mẫu thai nào vừa xuất hiện, mà 


118 


Luận vãng sinh 





hãy quán tưởng để hiểu biết. Vì ngươi đang có thần 
thông, ngươi có thể thấy các khả năng lựa chọn khác 
nhau, hãy chọn kỹ. Có hai điều cần phân biệt: chọn 
để hóa sanh vào xứ Phật, hay phải thác sanh vào cõi 
luân hồi. Hãy làm như sau: 

“Để được hóa sanh về Tây phương Cực Lạc, ngươi 
hãy khỏi niệm: Đau đớn thay nếu ta phải trôi lăn 
trong cõi luân hồi, chịu khổ vô lượng kiếp, trong lúc 
nhiều chúng sanh khác đã được giải thoát. Kể từ nay 
ta nhàm chán sinh tử. Đây là lúc phải chuẩn bị giải 
thoát, xin được hóa sanh trong hoa sen, dưới chân 
Phật A-di-đà của thế giới Cực Lạc phương tây. Phải 
đem hết lòng thành khẩn cầu đức Phật A-di-đà tiếp 
độ. 

“Hoặc là hãy đem hết tâm thành kính ra tưởng 
nhớ tới một cõi tịnh độ nào mà ngươi đã từng nghe 
biết, ngươi sẽ được hóa sanh lập tức về cõi đó. Hoặc 
là hãy quán tưởng Bồ Tát Di Lặc ở cung trời Đâu- 
suất, xin được hóa sanh. Ngươi sẽ lập tức được hóa 
sanh. 

“Nếu ngươi không làm được thế và chấp nhận 
tái sinh trong cõi Ta-bà, hãy lắng nghe. Dùng thần 
thông để lựa chọn châu nào mình sẽ tái sinh, và chỉ 
tái sinh nơi có Phật pháp hiện hành. 

“Giả sử nghiệp lực khiến ngươi phải sanh trong 
đống phân thì lúc này ngươi sẽ thấy ở đấy có mùi thơm 
tho ngọt ngào, ngươi sẽ thác sanh vào đó. Vì vậy, dù có 
cảm giác gì, đừng tin vào đó. Hãy cố gắng tránh bỏ ái 
dục, sân hận và chủ động lựa chọn mẫu thai. 


119 


Người chết đi về đâu? 





“Hãy phát nguyện như sau: “Vì lợi lạc cho chúng 
sanh, ta muốn sanh làm người có uy quyền, hoặc 
làm người có tri thức, hoặc trong gia đình thích nghe 
Chánh pháp, hoặc cha mẹ ta là người mộ đạo. Vì lợi 
lạc cho chúng sanh, ta muốn có một thân thể đầy đủ. 
Ta sẽ tạo nhiều thiện nghiệp.” 

“Với tâm thức này, ngươi nhập vào mẫu thai, quán 
tưởng tới chư Phật, Bồ Tát mười phương, và nhất là 
đức Quán Thế Ẩm. 

“Vì một nghiệp xấu nào đó, có thể ngươi sẽ phạm 
sai lầm khi chọn lựa nơi tái sinh. Khi ấy, một ác đạo 
có thể được nhìn thấy như tốt đẹp hoặc ngược lại. Vì 
vậy cần có thái độ như sau: dù cho một chỗ tái sinh 
có vẻ tốt đẹp, ngươi đừng vội tin tưởng; một chỗ khác 
có vẻ xấu ác, ngươi đừng vội chối bỏ. Thái độ quan 
trọng nhất là cố giữ tâm tự tại, không tốt không xấu; 
không vồ vập, không chối bỏ; không ái dục và không 
sân hận.” 


Có những trường hợp được khai thị như vậy 
nhưng một số thần thức vẫn bị ác nghiệp theo đuổi. 
Chủ lễ cần giúp cho những thần thức có căn cơ thấp 
kém này tìm được một nơi an trú, mặc dù họ không 
dứt được ái dục và sân hận. Chủ lễ gọi tên người chết 
và nói: 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), nếu 
ngươi không rủ bỏ được ái dục và sân hận, nếu ngươi 
không biết lựa chọn chỗ tái sinh, thì hãy quán tưởng 
Tam bảo và xin quy y. Hãy vững bước đi tới. Đừng để 
bị bà con thân thuộc níu kéo. Ngươi hãy đi vào ánh 


120 


Luận vãng sinh 





sáng xanh của cõi người hoặc ánh sáng trắng của cõi 
trời. Hãy đi vào những đền đài đẹp đẽ, hoặc những 
nơi vườn tược xanh tươi.” 


Chủ lễ nhắc nhở như thế bảy lần, sau đó niệm 
danh hiệu Phật và Bồ Tát rồi tụng bài Kệ vô ngại,' 
bài Kệ vô thường” bài Cầu Phật và Bồ Tát cứu độ 
bảy lần. 


7. Kết luận 


Khi được chủ lễ khai thị như luận này trình bày, 
các vị tu thiền định đã thuần thục sẽ nhận rõ được 
chân tâm ngay trước khi chết. Các vị này không phải 
mang thân trung ấm, chứng ngay được vô sanh pháp 
nhẫn. 

Một số thần thức tỉnh dậy sau khoảng bốn ngày, 
nhận ra được hào quang của chân tâm, cũng giác 
ngộ giải thoát. Ngoài ra, một số thần thức khác tùy 
theo nghiệp lực, kẻ sớm người muộn, trong những 
tuần kế tiếp theo sau sẽ nhận ra hình ảnh các vị 
thiện thần hoặc ác thần chính là biến hiện của tâm 
thức mình. Những thần thức này cũng giác ngộ, tùy 
theo trình độ, nhưng đều được sanh về các cõi tịnh 
độ và thoát khỏi sinh tử luân hồi. 

Nhưng vẫn còn có nhiều thần thức bị ác nghiệp 
lôi kéo, đi vào giai đoạn tái sinh. Nhờ được khai 


1 Xem phụ đính D 
? Xem phụ đính C 
3 Xem phụ đính A 


121 


Người chết đi về đâu? 





thị, cũng có nhiều thần thức giác ngộ, tùy mức độ 
khác nhau, như trên nhiều bậc thang khác nhau. Có 
những thần thức khác thấp kém hơn, vì quá sợ hãi, 
vì nghiệp báo quá nặng nề, đến lúc sắp tái sinh mới 
được giác ngộ. Những thần thức này thường nhờ vào 
việc quán tưởng và cầu nguyện mà được giải thoát. 


Cuối cùng là những người hạ căn, nhờ biết quy y 
Tam bảo mà được tái sinh làm thân người quí báu, 
được mọi sự tự tại và có cơ hội gặp các bậc thiện tr1 
thức hoặc minh sư để được khai thị và giải thoát. 


Trong giai đoạn sắp tái sinh, nếu thần thức được 
nghe pháp môn này, thì những lời khai thị sẽ giúp 
kéo dài, tăng thêm những thiện nghiệp, như thêm 
một ống nước trong một vòi nước. Được nghe luận 
này, ai cũng có thể được giải thoát, ngay cả những kẻ 
đã gây nhiều ác nghiệp. 

Tại sao vậy? Vì trong gial đoạn mang thân trung 
ấm này, các thiện thần và ác thần đều xuất hiện, đều 
có khuynh hướng cám dỗ, lôi kéo thần thức. Thần 
thức trong giai đoạn này chỉ cần nghe là hiểu, lại 
rất linh hoạt vì không còn bị ràng buộc bởi xác thân 
bằng xương thịt. Thần thức có đầy đủ thần thông, 
có thể lắng nghe hoặc nhìn thấy từ xa và có mặt tức 
khắc. Đây là thời điểm rất quí báu vì thần thức có 
khả năng hiểu ngay những lời khai thị và tức khắc 
có hiệu quả. Như một thân cây đồ sộ trăm người lay 
không nỗi, nhưng khi nổi lên trong nước thì có thể 
đẩy đến bất cứ đâu. Những lời khai thị trong lúc này 


122 


Luận vãng sinh 





giống như sợi dây cương giúp người ta dễ dàng điều 
khiển con ngựa. 


Vì vậy, cần nói chuyện với người sắp chết về những 
điều đã học được trong luận này. Và nếu xác chết còn 
hiện tiền, chủ lễ hoặc người thân nên đọc nhiều lần 
luận này bên cạnh xác chết cho đến lúc thấy máu và 
một chất khí màu trắng thoát ra nơi lỗ mũi. 


Trong suốt thời gian này, cần để cho xác chết được 
yên tĩnh. Đặc biệt cần chú ý không được giết hại sinh 
vật để cúng tế. Không được khóc lóc, kêu la hoặc nói 
chuyện ổn ào bên cạnh xác chết. Cần chú tâm làm 
nhiều điều phước thiện. 


Cần đọc thêm các bản văn phụ đính của Luận 
vãng sinh này. Nên đọc nhiều lần để hiểu ý nghĩa 
từng câu văn, và khi cái chết gần kề, nếu tình trạng 
sức khỏe cho phép, người sắp lâm chung nên tự mình 
đọc rõ và quán tưởng. Nếu không thể tự đọc được, 
nên có một người bạn cùng kiến giải đến tụng đọc 
cho nghe, chắc chắn người chết sẽ được giải thoát. 


Pháp môn này không đòi hỏi nhiều công phu tập 
luyện, vì những lời khai thị này chỉ cần được nghe 
thấy, đọc hiểu là đã có thể dẫn đến giải thoát. Những 
lời này cũng giúp ta từ bỏ các nghiệp xấu ác, quay 
trở về chánh đạo. 

Chỉ cần đừng quên đi câu văn và ý nghĩa của luận, 
ngay cả trong trường hợp bị thú dữ rượt đuổi, pháp 
môn này vẫn có thể giúp người ta đạt được giải thoát 
trong gia1 đoạn trước khi chết. 


123 


Người chết đi về đâu? 





Chư Phật ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai đều 
tán thán pháp môn này. 

Luận này là những lời khai thị cho chúng sanh cõi 
người. Đây là những lời khai thị tỉnh yếu nhất, được 
gọi là pháp môn “lắng nghe và giải thoát”. 

Báu vật này được đức Siddha Karma-Linøpa tìm 
thấy trong núi Gampo-Dar. Cầu mong tập luận này 
có ích cho đạo pháp và cho tất cả chúng sanh. 


124 


PHỤ ĐÍNH 


N» bài kệ này thường được tụng đọc 
trong lúc khai thị cho thần thức. Được 
hiểu theo đúng nghĩa, những bài kệ này chính là 
chánh đạo. Chúng không phải là những lời cầu xin 
sự cứu giúp từ một đấng quyền năng bên ngoài, mà là 
phương pháp để tự tu tập và lý giải cho chính mình. 
Những bài kệ này khơi nguồn đạo tâm và đánh thức 
năng lực của tâm thức hướng về sự tốt đẹp. 


A. Cầu Phật và Bồ Tát cứu độ 


Khi có người vừa chết, chủ lễ niệm danh hiệu 
Phật và Bồ Tát cầu xin tiếp dẫn, cứu độ. Cần thiết 
trai ngh1 cúng dường Tam bảo, niêm hương và tụng 
đọc như sau với tất cả lòng thành kính: 


Nam mô Thập phương Thường trú Tam bảo 

Kính lạy chư Phật đại từ, đại b1, đại trí giác, cứu 
độ hết thảy chúng sanh, oai đức không thể nghĩ bàn. 
Xin chứng minh lòng thành kính của con. 


Hương linh (tên người chết... ) đã rời bỏ thế giói 
này. Hương linh chết đi, không còn bạn hữu, đau 
khổ, không nơi nương tựa, không người bảo vệ, ánh 
sáng đời sống đã tắt hẳn. Hương linh đi vào chỗ tối 
tăm như rơi xuống vực thẳm, như lạc lối trong rừng 
sâu, bị nghiệp lực theo đuổi. Hương linh lạc vào nơi 


125 


Người chết đi về đâu? 





hoang địa, như bị sóng cả vùi dập, như không có đất 
đứng, bị ác thần hăm dọa, lòng đầy hoang mang sợ 
hãi. Hương linh bị giam hãm trong vòng sinh tử, đau 
khổ, tuyệt vọng. Đây là lúc hương linh hết sức bơ vơ. 


Kính lạy chư Phật, Bồ Tát đại từ đại bị, xin cứu 
độ hương linh (tên người chết... ), xin tiếp dẫn hương 
linh, đưa ra khỏi những cảnh tối tăm khổ não, đưa 
hương linh qua khỏi bão tố, làm cho hương linh hết 
sợ sệt, giải thoát cho hương linh khỏi đoạn đường 
đầy bất trắc khi mang thân trung ấm. 

Kính lạy chư Phật, Bồ Tát đại từ đại bi, xin cứu độ 
hương linh (tên người chết...), không để cho hương 
linh rơi vào ba đường ác, xin tiếp dẫn hương linh 
theo lời nguyện lành của chư Phật, Bồ Tát. Xin 
phóng hào quang đại b1 cứu độ. 

Kính lạy chư Phật, Bồ Tát đại từ đại bi, xin tiếp 
dẫn hương linh (tên người chết... ) theo lời nguyện 
lành của chư Phật, Bồ Tát. Xin phóng hào quang đại 
bi cứu độ, đừng để cho một chúng sanh nào rơi vào 
cõi xấu ác. 

Cầu mong Tam bảo gia hộ, tiếp dẫn hương linh 
về cõi Tịnh độ. 


Thành kính đọc bài này, rồi đọc tiếp các bài sau: 


126 


Phụ đính 





B. Kệ vãng sinh cho thân trung ấm 


Nam mô Thập phương thường trú Tam bảo 
Xin phát lòng đại bị, 
Tiếp dẫn chúng con vào chánh đạo. 


Phải chăng vì mê vọng, 

Con sẽ trầm luân trong cõi luân hồi. 
Hoặc con sẽ được vào chánh đạo, 

Của tỉnh tấn, quán tưởng và thiền định. 


Cầu chư Phật, Bồ Tát dẫn đường, 

Xin cứu độ con. 

Xin tiếp dẫn con, 

Về cõi tịnh độ của chư Phật. 

Phải chăng vì vô minh, 

Con sẽ trầm luân trong cõi luân hồi. 

Hoặc con sẽ được chánh tri kiến của Pháp thân. 


Cầu đức Phật Đại Nhật dẫn đường. 
X1n cứu độ con. 

Xin tiếp dẫn con, 

Về cõi tịnh độ của chư Phật. 

Phải chăng vì sân hận, 

Con sẽ trầm luân trong cõi luân hồi. 
Hoặc con sẽ chứng đắc Đại viên cảnh trí. 
Cầu đức Phật Bất Động dẫn đường. 
Xin cứu độ con. 

Xin tiếp dẫn con, 

Về cõi tịnh độ của chư Phật. 


127 


Người chết đi về đâu? 





Phải chăng vì ngã mạn, 

Con sẽ trầm luân trong cõi luân hồi. 
Hoặc con sẽ chứng đắc Bình đẳng tánh trí. 
Cầu đức Phật Bảo Sanh dẫn đường. 

Xin cứu độ con. 

Xin tiếp dẫn con, 

Về cõi tịnh độ của chư Phật. 

Phải chăng vì tham ái, 

Con sẽ trầm luân trong cõi luân hồi. 
Hoặc con sẽ chứng đắc Diệu quan sát trí. 
Cầu đức Phật A-di-đà dẫn đường. 

Xin cứu độ con. 

Xin tiếp dẫn con, 

Về cõi tịnh độ của chư Phật. 


Phải chăng vì ganh tị và tật đố, 

Con sẽ trầm luân trong cõi luân hồi. 

Hoặc con sẽ chứng đắc Thành sở tác trí. 

Cầu đức Phật Bất Không Thành Tựu dẫn đường. 


Xin cứu độ con. 

Xin tiếp dẫn con, 

Về cõi tịnh độ của chư Phật. 

Phải chăng vì ác nghiệp, 

Con sẽ trầm luân trong cõi luân hồi. 
Hoặc con sẽ chứng đắc Chánh tri kiến. 
Cầu đức Phật Minh Trì dẫn đường. 
Xin cứu độ con. 

Xin tiếp dẫn con, 

Về cõi tịnh độ của chư Phật. 


128 


Phụ đính 





Phải chăng vì hoang mang sợ hãi, 

Con sẽ trầm luân trong cõi luân hồi. 

Hoặc con sẽ được dứt lòng sợ hãi. 

Cầu các vị thiện thần, ác thần dẫn đường. 
Xin cứu độ con. 

Xin tiếp dẫn con, 

Về cõi tịnh độ của chư Phật. 


Cầu cho không gian không trở thành đối nghịch, 
Con sẽ thấy được cõi Phật màu xanh. 


Cầu cho nước không trở thành đối nghịch, 
Con sẽ thấy được cõi Phật màu trắng. 
Cầu cho đất không trở thành đối nghịch, 
Con sẽ thấy được cõi Phật màu vàng. 
Cầu cho lửa không trở thành đối nghịch, 
Con sẽ thấy được cõi Phật màu đỏ. 
Cầu cho gió không trở thành đối nghịch, 
Con sẽ thấy được cõi Phật màu xanh lục. 
Cầu cho năm sắc không trở thành đối nghịch, 
Con sẽ thấy được mọi cõi Phật trang nghiêm. 
Cầu cho âm thanh, ánh sáng 

không trở thành đối nghịch, 
Con sẽ thấy được các vị thiện thần, ác thần. 
Cầu cho con nhận ra mọi âm thanh, 
Là âm thanh của chính con. 
Cầu cho con nhận ra mọi ánh sáng, 


Là ánh sáng của chính con. 
Cầu cho con nhận ra mọi cảnh tượng, 


129 


Người chết đi về đâu? 





Là cảnh tượng của chính con. 

Cầu cho con nhận ra ¿hân trung ấm, 

Là tâm thức của chính con. 

Cầu mong con chứng được Ba thân Phật.! 


C. Kệ vô thường: 
a. Khi sanh ra 


Đây là lúc mới sanh ra, 

Xin đừng trì trệ, ngày qua lại ngày. 
Hãy tỉnh tấn trên đường tu tập, 

Quán tưởng và thiền định chuyên tâm. 
Theo chánh pháp chứng Ba thân Phật, 
Chẳng uổng sanh ra được thân người. 


b. Trong giấc mộng 


Đây là lúc say trong giấc mộng, 
Đừng buông lơi như kẻ chết rồi. 
Hãy giữ lòng hồn nhiên, sáng suốt, 
Tỉnh táo ngay trong giấc say ngon. 
Hào quang của chân tâm tỏa rạng, 
Thức, ngủ đều là lúc tiến tu. 


1 Pháp thân, Báo thân và Ứng hóa thân. 

? Luận vãng sinh chỉ rõ, có sáu giai đoạn chuyển tiếp (sadantarä- 
bhava) trong đời sống: giai đoạn khi sanh ra (jati-antarabhava), 
giai đoạn trong giấc mộng (svapnäntaräbhava), giai đoạn 
nhập dại dịnh (samädhi-antarabhava), giai đoạn trước 
khi chết (mumirsäantarabhava), giai đoạn trung ấm thân 
(dharmatäntarabhava) và giai doạn ngay trước khi tái sinh 
(bhaväntaräbhava). Sáu bài kệ này nói về sáu giai đoạn đó, là các 
giai đoạn mà tính chất vô thường nổi bật nhất, nên chúng tôi xin 
tạm gọi là “Kệ vô thường”. 


130 


Phụ đính 





c. Khi nhập định 


Đây là lúc nhập vào đại định, 

Xmm diệt trừ phóng dật, vô minh. 

Tâm sáng suốt, vô biên, tự tại, 

Tĩnh tấn trong quán tưởng, tựu thành. 
Trong đại định, nhất tâm vô niệm, 
Tâm sạch trong không chút nhiễm ô. 


d. Trước khi chết 

Đây là lúc sắp vào cõi chết, 

Xin bỏ tâm chấp thủ, khát khao. 
Đừng bám lấy những gì phải mất, 
Vạn vật vô thường có nghĩa gì đâu? 
Hãy thể nhập pháp thân sáng suốt, 
Cõi bất sanh bất diệt thường hằng. 
Hãy vất bỏ xác thân thối rửa, 

Vốn chỉ là ảo mộng đã qua. 


e. Thân trung ấm 

Đây là lúc mang thân trung ấm, 
Đã chết rồi chờ đợi tái sinh. 

Hãy dứt bỏ đi tâm sợ hãi, 

Nhận rõ rằng, vạn pháp duy tâm. 
Những ảo ảnh có gì đáng sợ? 
Chính là đây lúc phải đổi đời, 
Không sợ cảnh chư thần biến hiện. 
£ Trước khi tái sinh 

Rõ biết mình sắp phải tái sinh, 
Xin hãy tập trung tâm thức lại, 


151 


Người chết đi về đâu? 





Kéo dài thêm thiện nghiệp đã làm. 

Bình thản chối từ mọi chốn tái sinh. 
Hãy tỉnh táo kiên trì chánh niệm, 

Từ bỏ đi ái dục, tham, sân. 

Một lòng niệm Phật D¡-đà, 

Cầu sanh Tịnh độ thoát vòng trầm luân. 


ø. Kết luận 


Ngu si không biết mình sẽ chết, 

Cứ triển miên tạo nghiệp luân hồi. 

Hành trang chỉ hai bàn tay trắng, 

Ngu sĩ này còn ngu s1 nào hơn? 

Hãy khẩn thiết, tỉnh tấn lo tu học, 

Ngay giờ đây, theo pháp Phật nhiệm mầu. 
Các bậc đạo sư đều hết lòng nhắn nhủ: 
Nếu không khéo hành trì Chánh pháp, 

Sẽ ngu mê không tự biết chính mình. 


132 


GIẢNG LUẬN 


của đức Lạt-ma Chốgyam Trungpa Ñinpoche 


1. Nội dung sơ lược 


Theo cách phân loại trong Phật giáo thì sách 
này không phải là kính - vì không do Phật trực tiếp 
thuyết dạy, mà thuộc về luận, và được gọi là Luận 
vãng sinh. Vấn đề cần đề cập trước hết là không nên 
vội so sánh luận này với các huyền thoại về người 
chết. Bởi vì như thế chúng ta sẽ dễ quên đi một điều 
cơ bản, đó là qu1 luật của sự diệt vong và sự tái sinh, 
xảy ra một cách liên tục. 


Nói đến chết cũng chính là nói đến sự sống, cho 
nên cũng có thể gọi luận này là Luận tái sinh. Luận 
này nói đến cái chết, nhưng với một quan niệm hoàn 
toàn mới. Luận này cũng được gọi là Tâm kinh, vì 
trong tâm chứa cả sự sống và cái chết. Tâm đã sản 
sinh ra đời sống, trong đó chúng ta sinh hoạt, hít thở 
và hoạt động. Đó chính là đối tượng của luận. 


Ỏ Tây Tạng, trước khi đạo Phật du nhập có một 
tôn giáo khác gọi là đạo Bon. Tôn giáo này đã biết 
rõ cách ứng xử với người sắp chết, tìm hiểu dấu hiệu 
của họ như nhiệt độ thân thể... Tôi cho rằng, nền 
văn minh đạo Bon cũng như các huyền thoại A1 Cập 
hình như cũng chỉ quan tâm đến dấu tích người chết 
để lại mà ít lưu ý tới hoạt động của tâm thức người 
chết. 


153 


Người chết đi về đâu? 





Điều tôi muốn trình bày ở đây là: sau khi chết 
tâm thức sẽ ở trong một trạng thái chao đảo giữa 
sáng suốt và sai lầm, giữa giác ngộ và mê vọng. Tôi 
cũng muốn trình bày những phương cách dẫn dắt 
đến chánh kiến, xa rời vọng niệm. 


Trong tiếng Tây Tạng, bardo có nghĩa là chuyển 
tiếp, hay khoảng hở. Trong luận này, bardo chính 
là giai đoạn giữa cái chết và sự tái sinh, tức là thân 
trung ấm. Trong đời sống hằng ngày, bardo chính là 
những giai đoạn chuyển tiếp từ trạng thái này sang 
trạng thái khác: cái chết thật ra vẫn diễn ra thường 
xuyên trong cuộc sống.' Kinh nghiệm về giai đoạn 
chuyển tiếp là một trong những cơ sở tâm lý quan 
trọng của con người. Trong đời sống thông thường, 
thật ra chúng ta liên tục trải qua những giai đoạn 
chuyển tiếp, giai đoạn được xem là “chao đảở” trong 
cuộc đời. Có khi ta không có cảm giác an toàn, có khi 
không rõ mình muốn gì, có khi không rõ đời mình 
sẽ đi về đâu... Vì vậy, Luận vãng sinh này không 
phải chỉ nhắn gửi với người sắp chết hoặc người đã 
chết, mà cho cả những a1 vừa mới sanh ra. Mỗi người 
chúng ta trải qua cái chết và cái sống liên tục ngay 
trong đời sống này, ngay trong khoảnh khắc này. 

Trong một ý nghĩa sâu kín hơn, ta có thể hiểu 
bardo - giai đoạn chuyển tiếp - là giai đoạn tiến về 
sáu trạng thái của tâm lý, “sáu nẻo đường” hay “lục 
đạơ”. Trên sáu nẻo đường đó, các vị “thiện thần” 


1 Ở đây hàm ý “chết” có nghĩa là chấm dứt một giai đoạn nào đó, 
không nhất thiết là chấm dứt mạng sống. 


134 


Giảng luận 





hay “ác thần" sẽ hiện ra, như trong luận này mô tả. 
Trong tuần đầu tiên, các vị thiện thần sẽ xuất hiện, 
tuần cuối là các vị ác thần: có khi thấy chư Phật và 
các vị thiên tướng, có khi xuất hiện dưới dạng dữ tợn 
làm thần thức hết sức sợ hãi. Những chỉ tiết được 
mô tả trong luận này là những trạng thái rất thực 
trong đời sống hằng ngày, không phải chỉ là những 
hình ảnh hoặc cảm giác mà thần thức cảm nhận sau 
khi chết. 


Nói một cách khác, những cảnh tượng thần thức 
trải qua sau khi chết chính là bộ mặt thực của chính 
tâm lý chúng ta, được nhận ra trong dạng thức hết 
sức sâu lắng. Không ai có thể cứu rỗi chúng ta, tất 
cả tùy thuộc vào chính những gì chúng ta tha thiết 
theo đuổi. Một vị minh sư hay người bạn tốt may ra 
có thể hướng dẫn được đôi điều, nhưng thật ra họ 
không đóng vai trò quyết định. 


Làm sao có thể biết được những gì sau khi chết? 
Có ai đội mồ sống dậy kể chuyện cho ta nghe chăng? 
Thật ra thì những điều xảy ra trong giai đoạn trước 
khi tái sinh gây ấn tượng vô cùng mãnh liệt, trẻ sơ 
sanh còn có thể “nhớ. Nhưng khi lớn lên, ấn tượng 
của cha mẹ và môi trường chung quanh ngày càng 
đậm nét. Bị quy định trong một khung cảnh mới, ấn 
tượng xưa ngày càng mờ nhạt, chỉ thỉnh thoảng lóc 
lên. Những lúc đó chúng ta lại thấy xa lạ, nghi ngờ 
những ấn tượng đó, có lúc sợ hãi, nên sớm quên đi. 
Vì vậy nói về những ấn tượng sau khi chết là nói về 
một chủ đề không mấy al tin. 


155 


Người chết đi về đâu? 





2. Giai đoạn chuyển tiếp ngay trước 
khi chết 


Cảm giác cơ bản đầu tiên của người sắp chết là 
không biết chắc mình sẽ chết hay tiếp tục sống. Cần 
hiểu chết ở đây nghĩa là chấm dứt mối liên hệ với thế 
giới vật chất. Không những thế, người chết sẽ có cảm 
giác mình đang từ bỏ một thế giới có thực để đi vào 
một thế giới không ổn định. 

Thế giới có thực có những đặc trưng gì? Đó là một 
thế giới có niềm vui, nỗi buồn, có thiện, có ác. Tóm lại 
đó là một thế giới luôn luôn có hai cực, thế giới nhị 
nguyên. Nếu có ai đứng ngoài được sự tranh chấp 
giữa hai cực đó, người ấy sẽ hiểu thấu được tri kiến 
nhất nguyên. Với trì kiến này, người ta sẽ không còn 
mâu thuẫn, vì nhìn thấy được vạn hữu trong một thể 
trọn vẹn thống nhất. Những mâu thuẫn, tranh chấp 
xảy ra là vì chúng ta không thấy được bản chất thật 
sự của nhị nguyên. Chính vì tri kiến sai lầm về thế 
giói nhị nguyên hiện tại nên người chết có cảm giác 
sợ hãi, vì thấy mình đang phải từ bỏ cái có thực để 
đi vào một nơi hoang địa, của tối tăm, của sương mù. 


Luận vãng sinh này mô tả những giai đoạn của sự 
chết khi các yếu tố tứ đạn dần dần tiêu tan và đoạn 
diệt. Khi yếu tố đất đoạn diệt trong yếu tố nước, người 


1 Tứ đại: Bốn yếu tố tượng trưng cho sự cấu thành của vật chất, gồm 
có đất (tượng trưng cho thể rắn), nước (tượng trưng cho thể lồng), 
gió (tượng trưng cho sự chuyển động) và lửa (tượng trưng cho hơi 
ấm, năng lượng). 


136 


Giảng luận 





chết có cảm giác hết sức nặng nề trì trệ. Lúc yếu tố 
nước tiêu tan trong yếu tố lửa, người chết thấy rõ bộ 
tuần hoàn ngưng hoạt động. Khi yếu tố lửa tan trong 
yếu tố gió, người chết mất cảm giác về nhiệt độ, về 
sự tăng trưởng. Và khi yếu tố gió tan vào trạng thái 
không, chính lúc đó người chết thấy mất hẳn mối liên 
hệ với thế giới vật chất. Cuối cùng, khi không hoặc 
thức tan biến trong thức vô ngã, thần thức người chết 
bỗng nhiên cảm nhận một thứ ánh sáng rực rõ, chói 
lòa, một thứ ánh sáng tự thân. Đây là trạng thái đôi 
khi cũng được gọi là chân tâm hay pháp thân thường 
trú. Tiếc thay, thần thức người chết sẽ không lưu lại 
nơi đây, mà thông thường sẽ bị nghiệp lực lôi kéo dẫn 
dắt đi về những cảnh giới khác. 

Về mặt tâm thức, khi trải qua những giai đoạn 
vừa kể, người chết có những cảm giác khác nhau, 
nhưng nói chung là hoang mang không rõ mình đạt 
được chánh kiến hay sa vào điên loạn. Khi mất yếu 
tố đất, thần thức có cảm giác mình mất luôn cách 
suy nghĩ duy lý thông thường, lúc đó chỉ còn dựa vào 
yếu tố nước, và cho rằng tuy thế mình vẫn còn biết 
suy luận. Tới lúc yếu tố nước đoạn diệt, thần thức 
rời bỏ suy luận. Lúc đó cảm tính nổi lên rất mạnh. 
Thần thức tha thiết nhớ tới những người mình yêu 
thương hoặc hằn học với những gì mình ghét bỏ. Yếu 
tố lửa làm các cảm giác yêu ghét đó lên đến cao độ. 
Nhưng khi lửa tan đi trong gió thì những cảm giác 
ấy cũng nhạt dần, thần thức có cảm giác trống rỗng 
hoặc thanh thản, đồng thời mất khả năng tập trung, 
tất cả bị cái không xâm chiếm. 


137 


Người chết đi về đâu? 





Đau đó là pháp thân thường trú hiện ra, thật 
ra chính là lúc đạt đến chân tâm. Trong trạng thái 
này, thần thức sẽ thấy được tính chất nhất thể, sẽ có 
cảm giác niềm vui và đau khổ chỉ là một, xuất hiện 
cùng lúc. Cái £ự ngã vốn hay tranh chấp mâu thuẫn 
trong cõi nhị nguyên, một khi nhận ra được cái nhất 
nguyên sẽ tự tan biến và chân tâm xuất hiện. 


Chính từ chân tâm không sanh không diệt này, 
nghiệp lực sẽ bắt đầu xuất hiện dẫn dắt thần thức đi 
vào đời sống mới. Nếu thần thức lưu trú trong chánh 
niệm, nhất tâm trong thiền định, pháp thân sẽ xuất 
hiện. Còn nếu bị năng lực của nghiệp báo dẫn dắt, 
thần thức sẽ xa dần pháp thân thường trú. Lúc đó 
một tâm niệm chấp hữu khởi lên, và tùy theo mức độ 
chấp hữu, thức sẽ đi vào những cảnh giới khác nhau 
trong sáu cõi luân hồi, hay lục đạo. Chính năng lực 
chấp hữu là động cơ thôi thúc thức đi vào lục đạo, 
hay sáu nẻo đường. Vậy lục đạo là gì? Đó là những 
cảnh giới sẽ lần lượt được trình bày sau đây. 


3. Lục đạo 


a. Địa ngục (Nãraka) 

Đây là cảnh giới có mức độ chấp hữu lón nhất. 
Nghiệp lực dồn thần thức tới mức độ bị nghiệp lực 
sai khiến hoàn toàn. Từ trong cảm giác không của 
chân tâm bất hoại, thần thức khởi lên ý niệm căm 
ghét. Sự căm ghét làm thần thức muốn gây khổ cho 
ai đó, nhưng không có ai là đối tượng, nên thần thức 


138 


Giảng luận 





quay lại làm khổ chính mình. Vừa khởi tâm muốn 
đánh đập ai đó thì hành động đánh đập đã quay lại 
hành hạ chính thân mình. Đó là cơ sở của địa ngục. 

Trong tác phẩm “Niềm vui giải thoát, ngài 
Gampopa đã mô tả một cách sinh động cõi địa ngục 
và nỗi đau khổ, mà thật sự là đang diễn ra trong tâm 
ý chúng ta. Thật sự thì không có aI đứng ra trừng 
phạt ta trong cõi địa ngục cả, chính cái năng lực căm 
thù hiện ra thành một thế giới đầy lửa mà ta thường 
gọi là hoả ngục. 


Còn một dạng khác của cảnh giới địa ngục hoàn 
toàn ngược lại. Khắp nơi ngự trị một thế giới băng 
giá lạnh lùng. Đó cũng là một dạng của sự căm ghét, 
làm ta không muốn liên hệ với bất cứ ai. Sự căm 
ghét này phần lớn xuất phát từ sự kiêu ngạo, ngã 
mạn, làm hiện ra một thế giới lạnh lẽo chung quanh, 
trong đó thần thức tự cho rằng chỉ có mình là nắm 
được lẽ phải. 


b. Ngạ quỷ (Preta) 

Cảnh giới thứ hai của lục đạo là ngạ quỷ, hay 
quỷ đói. Từ trong chân tâm thanh tịnh, thần thức 
không khởi lên sự căm thù như trong cảnh giới địa 
ngục, mà khởi lên sự thèm khát và ganh tị. Điều 
đáng nói là thần thức vừa có cảm giác đầy đủ sung 
mãn, không thiếu thứ gì, lại vừa thấy vô cùng thiếu 
thốn, luôn thèm khát muốn được nhiều hơn nữa. 


Trong cảnh giới này, sự thỏa mãn của thần thức 
không phải là cái có được, mà chính là sự săn đuổi. 


159 


Người chết đi về đâu? 





Có thể so sánh với những người đi câu cá không phải 
để ăn con cá, mà để tìm cái khoái cảm lúc bắt được 
con cá. Hãy tưởng tượng có người đã quá no nê không 
thể ăn được gì thêm, nhưng vẫn thèm ăn vì cái khoái 
cảm khi được ăn. Người ấy nảy sanh sự thèm khát 
và ganh tị với những ai thực sự đói và có thể ăn được. 


Biểu tượng của loài quỷ đói (ngạ quy) là một 
chúng sinh có bụng to như cái trống nhưng cổ họng 
chỉ như ống kim nhỏ xíu. Tùy theo nghiệp lực, quỷ 
đói cảm nhận khác nhau về các loại thức ăn.! Có loài 
vừa cầm thức ăn trên tay, thức ăn đã biến mất hay 
không ăn được. Có loài đưa vào miệng nhưng không 
nuốt được. Có khi thức ăn biến thành lửa, không 
tiêu hóa được. Thật ra, trong đời sống thông thường, 
chúng ta vẫn thường xuyên chứng kiến những trạng 
thái tương tự như thế. 


c. Súc sanh (Paéu) 


Đặc điểm của cảnh giới súc sanh là sự thiếu vắng 
của cảm giác hỷ lạc, tâm thức hoan hỷ. Biểu tượng 
của cõi này là thế giới thú vật. Chúng có cảm giác 
hạnh phúc hay đau khổ, nhưng không hề biết cười. 

Trong đời sống thông thường, ta sẽ đi vào cõi này 
một khi chỉ nhắm mắt đi theo một quan điểm cực 
đoan nào đó, hoặc một khuôn khổ lý thuyết nhất 
định, rồi tuyệt đối tin tưởng vào đó, một cách cố 


1 “Thức ăn” ở đây không chỉ là thực phẩm, mà chỉ đến tất cả những 
gì thần thức mong muốn được chiếm hữu, như tiền bạc, danh 
vọng, trình độ... 


140 


Giảng luận 





chấp, không suy xét, không thay đổi. Một con người 
như thế có thể rất siêng năng cần mẫn và hài lòng 
với cuộc sống. Như một bác nông phu với cái cày và 
cách thức canh tác của mình; như một thương gia, 
một người cha trong gia đình, chỉ mong muốn không 
có gì bất ngờ xảy ra, tránh mọi bất trắc. Tất cả đều 
theo những tiêu chuẩn, lề luật đã định sẵn, tất cả 
đều phải được tính toán từ trước. 


Trong cảnh giới súc sanh, mỗi một điều lạ, mỗi một 
bất ngờ đều là một thứ tai họa và sẽ là nguyên nhân 
gây sợ hãi, hỗn loạn dữ dội. Đó cũng chính là nét tiêu 
biểu của thế giới thú vật mà chúng ta đều biết. 


d. Người (Nãra) 


Nếu cảnh giới súc sanh chỉ mong được sống sót và 
an lành thì cảnh giới con người khác hơn một bước. 
Đặc trưng của thế giới loài người là sự khao khát 
tìm tòi, khám phá và thụ hưởng. Đây là thế giới của 
những nhà nghiên cứu, tìm tòi, luôn muốn làm giàu 
thêm tri thức và kinh nghiệm. Cõi người có một vài 
dấu vết của loài quỷ đói là luôn muốn có được nhiều 
hơn; đồng thời cũng có yếu tố của súc sanh, cố gắng 
giữ cho mọi thứ được ổn định. Nhưng cõi người có 
một đặc trưng mà hai cõi kia không có, đó là sự khôn 
ngoan, thường xuyên suy xét và tìm tòi không ngưng 
nghỉ. Vì vậy tâm thức loài người đã đạt đến những 
thành quả lớn lao, rồi trên những thành quả đó nảy 
sinh thêm những thành quả khác, kể cả những âm 
mưu quỷ quyệt, những khao khát vô cùng. 


141 


Người chết đi về đâu? 





e. A-tu-la (4sura) 

Cảnh giới a-tu-la có thể xem là cao hơn loài 
người một bậc. Đặc trưng của cõi này là mối liên 
hệ với nhau rất cao, đặt trên một trình độ tri thức 
phát triển. Vừa rời chân tâm trống rỗng vắng lặng 
đi vào cõi a-tu-la, thần thức có cảm giác rơi vào một 
nơi hoang địa và khôn ngoan quan sát, rình rập mọi 
thứ. Trong thần thức nảy sanh một mối nghi ngờ với 
tất cả và luôn tìm cách thắng cuộc. 


Khác với các cảnh giới người và súc sanh, a-£u- 
la là cảnh giới của những âm mưu quỷ quyệt, của 
những sự khôn ngoan gian hùng, những toan tính 
lớn lao liên quan đến toàn xã hội. 


£ Trời (Deva) 

Từ trong chân tâm thanh tịnh, thần thức bỗng 
khởi lên niềm hỷ lạc và muốn lưu giữ niềm vui đó. 
Thay vì lưu trú trong thức vô ngã, thần thức cảm 
giác về một £ự ngã và muốn giữ gìn tự ngã đó trong 
một trạng thái đại định. Đó là ý muốn duy trì đời 
sống trong trạng thái thiển định sâu lắng, an lạc. 
Thần thức ngần ngại không muốn lưu trú trong 
cảnh giới vô ngã, chỉ muốn an trú vào một nơi nào 
đó, muốn được là một cái gì đó. 

& 

Đáu cảnh giới vừa nói trên là đối tượng của toàn 
thể sự sống trong cõi luân hồi, đồng thời cũng là sáu 
cửa ngõ để trở về với chân tâm không sanh không 
diệt. Sự hiểu biết về sáu cảnh giới này sẽ giúp ta 


142 


Giảng luận 





hiểu được những cảnh tượng mà thân £rung ấm nhìn 
thấy. Sáu cõi này cũng chính là sự thay đổi tâm lý 
của con người trong những tình huống khác nhau. 
Nếu hiểu cái tôi là thể chất bằng xương bằng thịt, 
thì sáu cõi đó có tính khách quan, còn nếu hiểu được 
cái tôi bao gồm cả tâm thức phân biệt, thì sáu cõi đó 
không gì khác hơn chính là các cảnh giới được dẫn 
dắt đến bởi nghiệp lực của mỗi người. 


4. Thể nhập pháp thân 


Pháp thân chỉ là một từ tạm dùng để diễn tả một 
điều không thể diễn tả, vì chỉ chư Phật mới có thể 
tri chứng được nó. Khi tâm thức người chết vừa thấy 
được chân tâm, thì dụng của chân tâm là pháp thân, 
nhưng pháp thân lúc này xuất hiện dưới dạng của 
cõi Ta-bà. Trong dạng này của pháp thân, chư Phật 
và các vị thiên tướng xuất hiện. 


Pháp thân không xuất hiện trong dạng vật lý, 
trong dạng sắc thể, mà với dạng năng lượng, thứ 
năng lượng sanh ra đất, nước, lửa, gió và không 
gian. Trong luận này sẽ nói đến sự xuất hiện của 
chư Phật, nhưng đây không phải là sự £hấy thông 
thường, nghĩa là có người thấy và có kẻ bị thấy, vì 
rằng ở đây người thấy đã hòa nhập làm một với đối 
tượng nhìn thấy. 

Đây là một điều rất quan trọng để có thể thấu hiểu 
được cảnh tượng sau khi chết. Có thể giải thích rằng 
những gì ta thấy chính là bản thân diện mục tâm lý 


143 


Người chết đi về đâu? 





của ta. Nhưng như thế chưa đủ, phải nói thêm rằng 
đó chính là năng lượng của pháp thân đang nhìn 
ngắm lại chính mình. 


5. Thế giới hình ảnh của thần thức 


Trong thân trung ấm, những hình ảnh, màu sắc, 
âm thanh hoàn toàn không có thực chất, nếu hiểu 
theo nghĩa thông thường. Chúng chỉ là một dạng của 
tâm thức vô ngã rỗng không, vắng lặng. Muốn nhận 
rõ được điều này, thần thức cần phải quên đi cái tôi 
cố hữu của mình. 

Nhưng rất ít thần thức thể nhập được vào cảnh 
giới vô ngã, do cố chấp rằng mình đang thấy và có đối 
tượng nhìn thấy. Vì thế, đối với thần thức thì những 
cảnh tượng xuất hiện dường như là khách quan, có 
thực thể. Những cảnh tượng này có thể tạo ra sự 
sung sướng, an lạc. Nhiều thiện thần xuất hiện, tạo 
cảm giác hạnh phúc, đem lại những tri kiến chưa hề 
có về thế giới bao la vô tận, nhất thể với vũ trụ. Có 
những cảnh tượng của thiên giới, đầy ánh sáng và 
âm nhạc. 

Nhưng, sau một vài ngày, thần thức lại trải qua 
những cảnh tượng không mấy đẹp đẽ. Các vị ác thần 
(hay hung nộ thần) xuất hiện gây ra sự sợ hãi. Họ 
lãnh đạm thờ ở trước mọi lời cầu khẩn van xin. 

Những hình ảnh thiện thần và ác thần, hay hung 
nộ thần, lần lượt xuất hiện như thế nào? 


144 


Giảng luận 





6. Bảy ngày sau khi chết 


a. Ngày thứ nhất 

Luận vãng sinh chỉ rõ, bốn ngày sau khi chết thì 
bắt đầu ngày thứ nhất của thân trung ấm. Thần 
thức đột nhiên tỉnh giấc, lưu trú trong chân tâm 
sáng suốt, hiểu được rằng mình đang ở trong giai 
đoạn thân trung ấm và sắp lưu chuyển trở lại trong 
cõi Ta-bà. Cảm nhận trong giai đoạn này đều là ánh 
sáng và hình ảnh, chưa thấy vật chất và sắc thể. 

Ngũ uẩn của thần thức một khi bắt đầu hoạt động 
trở lại, thức uẩn liền lập tức biến thành không gian, 
là yếu tố chứa đựng tứ đại. 

Trong trạng thái lúc này, thần thức sẽ cảm nhận 
một không gian có sắc xanh, và đó là cảnh giới của 
Phật Đại Nhật.' Phật Đại Nhật được mô tả là đức 
Phật có hào quang sắc trắng. Ngài có bốn mặt, cùng 
một lúc nhìn ra bốn hướng. Ngài cầm trên tay bánh 
xe có tám nhánh, tượng trưng cho không gian và 
thời gian. Biểu tượng của Phật Đại Nhật là tính chất 
mênh mông linh hoạt của thức, tượng trưng cho thức 
uẩn. 

Cảnh giới này cũng chứa đựng những yếu tố của 
cõi trời, thuộc về lục đạo. Không gian có hào quang 
xanh biếc, không biên giới, không cùng tận. Trong 
không gian đó, cõi trời của lục đạo tỏa một sắc trắng 
nhạt như một luồng sáng nhỏ trong đêm. Thần thức 


1 Mahävairocana, Hán dịch âm là Tỳ-lô-giá-na (8 /# ‡š 3š), dịch 
nghĩa là Đại Nhật Như Lai. 


145 


Người chết đi về đâu? 





thường có khuynh hướng đi về ánh sáng trắng đó, 
ánh sáng của cõi trời. Cõi trời là một dạng của cõi 
Ta-bà được nhìn thấy lúc này. 

Cảnh tượng này cũng có thể xảy ra trong đời sống 
hằng ngày. Mỗi khi ta có niềm hoan hỷ sâu lắng của 
thiên giới, lúc đó ta cũng có thể cảm thấy dấu vết của 
cõi Phật Đại Nhật. Thông thường, cảm nhận được 
cõi Phật Đại Nhật là tiếp cận cái vô cùng, cái không 
biên giới, cái vô ngã, và vì thế không phải đơn giản 
và dễ chịu đối với những người thường. 

Đi vào cõi trời chính là rồi bô cõi Phật Đại Nhật, 
rời bỏ chân như tịch tịnh vắng lặng để đi vào lục 
đạo. Dù rằng cõi trời, theo như thông thường mà 
nói, là cõi an lạc nhất của thế giới Taä-bà, nhưng nơi 
đây vẫn còn chịu mọi trầm luân sinh tử vô thường. 
Chính do nơi ác nghiệp mà thần thức đột nhiên sợ 
hãi hào quang rực rỡ chói lòa của cõi Phật Đại Nhật, 
và muốn trốn chạy ra khỏi cõi Phật này. 


b. Ngày thứ hai 


Trong ngày thứ hai, thần thức sẽ cảm nhận một 
hào quang sắc trắng, khi yếu tố nước hiện ra dưới 
dạng của pháp thân. Kinh điển nói rõ cõi này nằm về 
phía đông, là cõi của Phật Bất Động.' Đức Phật Bất 
Động ngồi trên voi trắng, tay cầm chày kim cương? 
biểu tượng cho vật thể bất hoại. 


1 Aksobhya, Hán dịch âm là A-súc (#T #Ä), dịch nghĩa là Bất Động 
Như Lai. 
? Vajra 


146 


Giảng luận 





Nếu cảnh giới Phật Đại Nhật là do thức uẩn biến 
hiện, thì cảnh giới Phật Bất Động là do sắc uẩn biến 
hiện trong thể tánh chân như. Cảnh giới này tràn 
ngập hào quang màu trắng, và biểu hiện của sắc 
uẩấn trong cõi Ta-bà là địa ngục, phát ra một ánh 
sáng xám đục. Bị ác nghiệp chiêu cảm, thần thức có 
thể sanh tâm sợ hãi với hào quang sắc trắng chói lòa, 
và do đó hướng về ánh sáng xám đục của địa ngục. 
Cảnh giới Phật Bất Động là cảnh giới của tri kiến 
vững chắc bất hoại, nên nếu thần thức kiên tâm giữ 
vững chính kiến thì có khả năng an trú được trong 
cảnh giới này. 


c. Ngày thứ ba 


Trong ngày thứ ba, thần thức sẽ cảm thấy một 
hào quang sắc vàng, biểu hiện yếu tố đất trong thể 
tánh chân như. Cõi này nằm ở phía nam, là cảnh 
giới của Phật Bảo Sanh.' Phật Bảo Sanh tay cầm 
báu vật, tượng trưng cho sự sung mãn, tăng trưởng. 
Cảnh giới này do thọ uẩn biến hiện. 

Yếu tố của thế giới Ta-bà trong cảnh giới này là 
cõi người. Trong hào quang sắc vàng của cảnh giới 
Phật Bảo Sanh, cõi người xuất hiện dưới dạng của 
một thứ ánh sáng màu xanh nhạt. Thần thức tái 
sinh làm người thường sợ hãi hào quang sắc vàng 
của cõi Phật Bảo Sanh và thấy ánh sáng xanh nhạt 
của loài người là êm dịu thích hợp với mình. 


1 Ratnasambhava, Hán dịch là Bảo Sanh Phật (GŸ +). 


147 


Người chết đi về đâu? 





d. Ngày thứ tư 


Qua ngày thứ tư, yếu tố lửa xuất hiện thành một 
cảnh giới ở phương tây, là cảnh giới của Phật A-di- 
đà.! Phật A-di-đà tay cầm một đóa sen tượng trưng 
cho lòng từ bi. Dù trong mọi cảnh bùn lầy nhơ nhớp, 
hoa sen vẫn mọc lên thơm tho trong sạch. 


Cảnh giới Phật A-di-đà do tưởng uẩn biến hiện, 
có hào quang sắc đỏ, tượng trưng cho chánh tri kiến 
trong từ bi. Thế giới T5-bà hiện ra trong cảnh giới này 
bằng cõi ngạ quỷ, phát ra một ánh sáng vàng nhạt 
trong hào quang sắc đỏ mênh mông của đức Phật. 


e. Ngày thứ năm 


Qua ngày thứ năm, yếu tố gió xuất hiện thành 
một cảnh giới ở phương bắc, cảnh giới của Phật Bất 
Không Thành Tựu,? tay cầm chày kim cương, ngồi 
trên chim thần Ca-lâu-1a.3 


Cảnh giới này do hành uẩn biến hiện, tràn ngập 
hào quang màu xanh lục. Thế giới Ta-bà xuất hiện 
trong cõi này bằng cõi a-£u-la, phát ra một ánh sáng 
màu đỏ nhạt. Hãy nhớ rằng giác ngộ là Niết-bàn, 
mê lầm là thế gian. Ở đây Niết-bàn là cõi Phật Bất 
Không Thành Tựu, và thế gian là cõi a-tu-la. 


' Amita, Hán dịch âm là A-di-đà (ñT iã Ƒ), viết tắt của Amitäbha 
(Vô lượng quang - ánh sáng vô lượng) và Amitãyus (Vô lượng thọ 
- tuổi thọ vô lượng). Vì thế, danh hiệu A-di-đà bao gồm cả hai 
nghĩa này. 

? Amoghasiddhi, Hán dịch là Bất Không Thành Tựu (2E Z #, 3È). 

3 Garuda 


148 


Giảng luận 





£ Ngày thứ sáu 


Đến ngày thứ sáu một cảnh tượng mới mẻ xuất 
hiện: bốn mươi hai vị thiện thần, bốn vị thiên tướng, 
năm vị Phật và sáu cõi của thế giới Ta-bà cùng lúc 
hiện ra. Thần thức choáng váng sợ hãi, toàn thể vũ 
trụ như choáng ngợp, đầy hình ảnh. 


Các vị thiên tướng lần đầu xuất hiện, bốn vị ở 
bốn cửa thành, thần thức có cảm giác như bị vây phủ 
bốn phía. Nghiệp báo làm thần thức thêm sợ hãi, 
đây là lúc thần thức thấy cõi lục đạo có vẻ như an 
toàn và thu hút mình. Tất cả cảnh tượng này đều do 
tâm thức biến hiện, tùy thuộc vào những xúc cảm, 
sự thèm khát của chính tâm thức. 


ø. Ngày thứ bảy 

Tất cả cảnh tượng của những ngày qua xuất phát 
từ trong thần thức, biến hiện thành thiện thần. Qua 
ngày thứ bảy những biến hiện bắt đầu có tính vô 
ký, nghĩa là không thiện không ác. Đây là cảnh giới 
của Phật Minh Trì, chủ về trí huệ, hay chánh kiến. 
Trong cảnh giới này, thế giới Ta-bà xuất hiện bằng 
cõi súc sanh, biểu hiện của sự vô minh, thiếu ý thức. 


7. Sự xuất hiện của các ác thần 

Sau đó năm vị Phật lại hiện ra trước mắt thần 
thức dưới dạng các ác thần, có ba đầu, sáu tay. Các ác 
thần này tượng trưng cho một dạng khác của năng 
lực, nếu không được dùng vào những thiện nghiệp. 
1 Vidyädhara, Hán dịch là Minh Trì (43). 


149 


Người chết đi về đâu? 





Ngoài ra đối với năng lực vô minh như ái dục, tự 
ngã... thì năng lực của các vị Phật được xem là ác 
thần. Các ác thần hiện ra là do các khuynh hướng 
xấu ác của thần thức. Lúc này, thần thức đứng từ 
góc độ của ma vương để nhìn về những năng lực đó. 


Vì vậy, dưới mắt của thần thức các ác thần vô 
cùng dữ tợn. Họ ăn tươi nuốt sống, lột da lóc thịt. 
Các vị ác thần cũng có thể khác nhau tùy nơi các 
tính chất khác nhau của ma vương - khuynh hướng 
xấu ác - trong thần thức. 


8. Nhắn gửi với người chết 


Trong nền văn minh Tây Tạng, cái chết xem ra 
không phải là quá đau khổ như cách nhìn của thế 
giới phương Tây, nơi mà ít có ai dám thẳng thắn đề 
cập đến cái chết. Thật ra, không có gì tàn nhẫn cho 
bằng khi một người sắp chết lại không có ai sẵn lòng 
ngồi bên cạnh để chia sẻ những cảm xúc và tiễn đưa 
người đó. 

Trừ phi người sắp chết đang ở trong trạng thái 
mê man, bằng không thì ta cần nói nói rõ với người 
đó rằng họ sắp chết. Đây là một điều khó nói, nhưng 
đối với vợ chồng hay bạn thân, đây chính là cơ hội 
của niềm tin cậy sâu xa nhất. Đây là lúc thành tín 
nhất, cơ hội để giúp người chết đạt đến hạnh phúc, 
an lạc, chúng ta cần quan tâm đầy đủ. 


1 Vì sự đối chọi, tương phản với chúng. 


150 


Giảng luận 





Hãy nói rõ với người sắp chết rằng cái chết sắp 
đến. 

“Cái chết đang đến, nhưng chúng tôi là những 
người thương mến bạn (cha, mẹ, anh, chị...), chúng 
tôi tiễn đưa bạn. Chúng tôi và bạn đều biết là bạn 
sắp chết, chúng ta gặp nhau nơi đây...” 


Đó là biểu hiện quý báu nhất của tình thương, 
tình bạn và mối liên hệ với nhau, người chết sẽ hết 
sức cảm khái. 

Trong lúc này có thể đọc Luận vãng sinh cho 
người chết nghe, nhưng ta cần thấu hiểu sâu sắc 
giai đoạn này và thật sự nói chuyện, nhắn gửi với 
người sắp chết. 

“Bạn sắp giã từ người thân, gia đình và nơi ăn 
chốn ở để ra đi. Nhưng sẽ có nhiều điều còn tôn tại, 
đó là mối liên hệ với bạn hữu và đạo pháp. Bởi vậy, 
hãy cố gắng gìn giữ mối liên hệ đó. Mối liên hệ đó là 
phi ngã, không tùy thuộc vào sanh mạng. Sau khi 
chết, bạn sẽ thấy nhiều cảnh tượng hiện ra, như bạn 
sẽ rời bỏ xác thân này, hay những gì trong quá khứ 
của bạn quay trỏ về như trong mộng. Dù bất cứ cảnh 
tượng gì hiện ra, hãy cứ bình tĩnh nhận lấy, đừng sợ 
hãi, đừng trốn chạy. Hãy bình tĩnh cảm nhận những 
øì xảy rat 

Lúc ta nói điều này, ý thức thông thường của 
người chết bắt đầu tan rã, nhưng đồng thời một thần 
thức bậc cao hơn xuất hiện, ghi nhận những tình 
cảm, sự kiện xảy ra chung quanh. Lúc này, nếu ta 


151 


Người chết đi về đâu? 





dành cho người chết một tình thương đậm đà, một 
sự tin cậy sâu sắc, và nói cho họ nghe sự chân thật, 
chứ không phải chỉ là những lời đẩy đưa qua chuyện, 
thì đó chính là những gì quý giá và quan trọng nhất. 


Lúc này ta có thể giải thích cho người sắp chết 
một cách đơn giản tiến trình của cái chết, sự tan rã 
dần dần của £ứ đại và các cảm giác liên hệ, rồi đến 
gia1 đoạn thấy hào quang của chân tâm. Quan trọng 
nhất đối với người chết lúc ra đi là sự bình tĩnh, cần 
phải có một sức mạnh ghê gớm mới giữ mình luôn 
được tỉnh táo, vì sự bất an thường xuyên chờ chực 
sẵn. 


Khi các vị thiện thần và ác thần xuất hiện, không 
ai có thể giúp thần thức được nhiều nữa. Luận vãng 
sinh này chỉ rõ, ta có thể nhắn gửi thần thức bằng 
cách tưởng nhớ tới họ, mô tả cho họ thấy những cảnh 
tượng xảy ra. Khi ta làm như thế, chủ yếu là ta tự nói 
với mình, tăng thêm cho ta niềm tin và sức mạnh. 
Người chết sẽ hưởng được một phần niềm tin và sức 
mạnh quí báu đó. Với tâm tư đó, hãy đến với người 
chết, chia sẻ cho họ sự bình tĩnh cần thiết trong giai 
đoạn mang thân trung ấm. 


152 


LUẬN VĂN TÂM LÝ HỌC 
VỀ LUẬN VÃNG SINH 


Carl Gustav Jung! 


A. Dân nhập 


Trước khi trình bày bài luận văn này, tôi muốn 
viết đôi lời khái quát về Luận vãng sinh. Luận vãng 
sinh - Bardo Thớdol - là một tập sách nhằm khai thị 
cho người vừa từ giã cõi đời. Luận này nhằm hướng 
dẫn người chết qua giai đoạn mang thân trung ấm, 
một giai đoạn kéo dài khoảng 49 ngày, giai đoạn 
giữa cái chết và sự tái sinh, tương tự như cuốn “Sách 
dành cho người chết” của A1 Cập. 


Luận này chia làm ba phần. Phần đầu, được gọi 
là 7§chikhai-bardo, mô tà những biến hiện tâm linh 
trong thời điểm chết. Phần hai, được gọi là 7chónyi- 
bardo, gìia1 đoạn như trong cơn mộng, xảy ra sau khi 


1 Car| Gustav Jung sanh ngày 26 tháng 7 năm 1875 và mất ngày 
6 tháng 6 năm 1961. Ông là một nhà tâm lý học nổi tiếng người 
Thụy Điển, người đã sáng lập một trong các trường phái mới 
của bộ môn tâm lý học. Ông vận dụng và phát triển các kết quả 
nghiên cứu của Sigmund Freud, rồi sau đó đi theo một hướng 
riêng của mình. Ông tốt nghiệp y khoa năm 1902 tại các đại học 
Basel và Zủrich, nhưng đồng thời cũng có kiến thức uyên bác về 
các ngành sinh học, động vật học, nhân văn học và khảo cổ học. 
Ông đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ giữa tâm lý học và đức 
tin trong tôn giáo. 


153 


Người chết đi về đâu? 





chết hắn, được cho là ảo giác do nghiệp lực mang lại. 
Phần ba, Si2a-bardo, nói về sự khao khát tái sinh và 
những biến cố xảy ra trước khi tái sinh. 


Điều đặc trưng quan trọng nhất là, sự hiểu hiết 
và chứng ngộ cao quí nhất và cũng nhờ đó mà đạt 
được khả năng giải thoát, lại xảy ra trực tiếp trong 
tiến trình của cái chết. Không bao lâu sau đó, các ảo 
giác hiện ra, dẫn dắt vào sự tái sinh, đồng thời các 
ánh sáng giác ngộ lu mờ dần, phân hóa dần, và các 
hình ảnh đáng sợ xuất hiện ngày càng rõ nét. Sự sa 
đọa này nói lên ý thức đang rời xa chân như mầu 
nhiệm và trở lại với đời sống vật chất. 

Những lời khai thị trong luận này có mục đích 
nhắc nhở người chết trong mỗi giai đoạn vô minh về 
khả năng giác ngộ của từng giai đoạn đó, và giảng 
giải về thực chất của những cảnh trạng được nhìn 
thấy. Luận vãng sinh này được các vị Lạt-ma đọc 
bên cạnh người chết. 

Tôi hết sức biết ơn hai người đầu tiên đã dịch 
luận này sang tiếng Anh, đó là ngài Lạt-ma Kazi 
Dawa Samdup và tiến sĩ Evans Wentz.' Tôi cho 
rằng, không có gì đền ơn xứng đáng hơn là cố gắng 
viết một bài luận văn tâm lý học cho bản dịch Đức 
ngữ, để đưa những thế giới quan và cách đặt vấn 
đề kỳ diệu của tác phẩm này đến với độc giả phương 
Tây. Tôi chắc chắn rằng, những ai đọc sách này với 


1 Thật ra, tiến sĩ W. Y. Evans Wentz tham gia viết phần dẫn nhập 
và lo việc xuất bản tại London, Anh Quốc. 


? A Kõztek Leùt Kốnivei 


154 


Luận văn tâm lý học về luận vãng sinh 





một nhãn quan rộng mở, không thành kiến, chịu để 
cho sách tác động, sẽ đạt được nhiều lợi ích. 


B. Luận văn 


Bản dịch Anh ngữ của tập sách Bardo Thớdol do 
W Y. Evans Wentz xuất bản năm 1927, đặt nhan đề 
là The Tibetan Book of the Death (Luận vãng sinh 
Tây Tạng). Đó là một tập luận không chỉ được các 
nhà nghiên cứu Phật giáo Đại thừa quan tâm, mà 
nhờ vào tính chất nhân ái đậm đà cũng như những 
quan điểm sâu sắc về tâm linh con người trong đó, 
nó còn được quan tâm bởi tất cả những ai đi tìm ý 
nghĩa của đời sống. 


Từ ngày được xuất bản, tập luận này đã trở 
thành một người bạn đồng hành thân thiết của tôi. 
Tôi phải cám ơn tập sách này, không những về những 
đề xuất, về những hiểu biết, mà cả về những chứng 
ngộ quan trọng. Không giống như “Sách dành cho 
người chết” của Ai Cập mà người ta có thể bàn luận 
rất nhiều hoặc cũng có thể rất ít, Luận vãng sinh - 
Bardo Thódol này chứa đựng một quan điểm mà con 
người có thể liễu ngộ được. Quan điểm đó nói với con 
người và không nói với thánh thần hay với loài vật 
ngu độn. Quan điểm đó là tinh hoa của lý luận tâm 
lý Phật giáo, và vì thế ta có thể nói, có trình độ hơn 
hẳn “Sách dành cho người chết” của Ai Cập. 

Không phải chỉ các vị ác thần, mà các vị thiện 
thần cũng chính là biến hiện của tâm tư con người. 


lỗã5 


Người chết đi về đâu? 





Đó là một tư tưởng mà thật ra những người châu Âu 
có hiểu biết đều sẽ thấy là tất nhiên, vì họ chỉ cần 
nhớ lại những suy nghĩ giản đơn của chính mình. 
Nhưng chính những người châu Âu đó lại không thể 
xem các vị thần, những biến hiện giả hiệu đó, đồng 
thời lại cũng là rất thực. Còn Bardo Thớdol lại chấp 
nhận điều mâu thuẫn đó, vượt xa những người châu 
Âu dù dày dạn hay non nớt, nhất là trong những 
quan điểm siêu hình. 


Trong Luận vãng sinh này, điều tiên quyết bàng 
bạc khắp nơi là không hề có quan điểm nhị nguyên, 
cũng như tư tưởng cho rằng có sự khác nhau về chất 
giữa các tầng lớp ý thức, và từ đó có sự khác nhau 
về các thực thể siêu hình. Quan điểm tuyệt vời “vừa 
thế này, vừa thế kia” là nền tảng của cuốn sách lạ 
lùng này. 

Đối với những triết gia châu Âu, có lẽ điều này 
không được thoải mái lắm, vì họ thích sự rõ ràng và 
dứt khoát. Cho nên có người dám nói rằng “Thượng 
đế không có thật và người khác thì quả quyết rằng 
“Thượng đế có thật. Những người này sẽ nghĩ gì 
với quan điểm sau đây trong Luận vãng sinh: “Hãy 
nhận ra tánh không các thức của ngươi chính là Phật 
tánh. Hãy xem Phật tánh là ý thức của chính ngươi. 
Hãy tỉnh tấn an trụ trong ý thức đó của chư Phật.” 
Tôi e rằng quan điểm này sẽ không làm cho các nhà 
triết học cũng như thần học châu Âu thấy hài lòng. 


Luận vãng sinh Bardo Thódol hết sức đậm màu 
tâm lý học, nhưng có kẻ vẫn xem luận này như các 


156 


Luận văn tâm lý học về luận vãng sinh 





văn bản khác thời Trung cổ, thời kỳ tiển tâm lý học, 
trong đó chỉ có những khẳng định được nêu lên, lý 
giải, bảo vệ, phê phán và biện luận, rồi các cơ quan 
chức năng sẽ gạt bỏ qua một bên. 


Các quan điểm siêu hình chính là khẳng định 
của tâm linh, vì vậy có tính tâm lý. Đối với tư tưởng 
châu Âu thì sự thực hiển nhiên này, hoặc quá hiển 
nhiên, nên họ bỏ qua; hoặc họ phủ định một cách 
hồ đồ. Đối với tư tưởng châu Âu, khi nói đến chữ 
tâm lý, người ta hầu như muốn nói chỉ tâm lý thôi. 
Khái niệm £âm thức được xem như một cái gì rất 
nhỏ nhoi, yếu kém, riêng tư, chủ quan, và tương tự 
như thế. Người ta thích dùng chữ tĩnh thần hơn, 
làm như là có một tỉnh thần chung nhất, thậm chí 
một tỉnh thần tuyệt đối. Có lẽ đây là một sự đền 
bù cho quan điểm nhỏ nhoi đáng thương khi nói về 
tâm thức. Có lẽ cũng vì lý do đó mà Anafole France, 
trong tác phẩm lle des Pingouins đã cho Catherine 
đAlexandrie khuyên Chúa như sau: “Ngài hãy cho 
họ một linh hồn, nhưng một ít thôi” Một câu nói có 
giá trị cho nền văn minh châu Âu. 


Xuất phát từ niềm sáng tạo tiên thiên, chính 
tâm thức đã nói lên những khẳng định siêu hình; 
tâm thức đặt định những giá trị siêu hình. Tâm thức 
không phải là điều kiện cho các thực tế siêu hình, 
tâm thức chính là các thực tế siêu hình. 


Với việc xác mình những sự thật tâm lý lớn lao 
đó, luận vãng sinh 8arđo Thớdol khởi đầu không phải 
bằng những lời tiễn biệt xuống mồ, mà là những 


157 


Người chết đi về đâu? 





lời khai thị cho người chết, bằng sự hướng dẫn cho 
những diễn biến nhanh chóng của giai đoạn mang 
thân trung ấm, tức là khoảng 49 ngày từ lúc chết 
đến lúc tái sinh. 

Trước hết, đừng bận tâm đến quan điểm rất 
thông thường của phương Đông là tâm thức sẽ tiếp 
tục sống sau khi chết. Với tư cách là độc giả của luận 
vãng sinh, chúng ta rất dễ dàng tự đặt mình vào vị 
trí người chết, và lắng nghe lời khai thị từ đoạn đầu 
tiên. Lời khai thị nói với chúng ta, không phải khinh 
miệt mà là rất lễ độ: 

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên... ), giờ 
đây pháp thân đang chiếu sáng rực rõ trước mắt 
ngươi, hãy nhận biết rõ. Giờ đây thức của ngươi đang 
trỏ về bản tánh chân như, rỗng không vắng lặng, 
vô ngã, vô tướng, không màu sắc, không âm thanh. 
Nhưng tâm thức này không phải là sự rỗng không 
của cái không, nó tự tại, diệu dụng, biến hóa không 
cùng. Hai mặt này của chân như chính là từ bi và trí 
huệ, thể của nó là không. Nó chính là pháp thân bất 
hoại. Sắc và không không rời nhau, trong dạng hào 
quang rực rõ, vô sanh vô tử. Đó cũng là Phật tính.” 


Tri kiến này chính là pháp thân thường trụ 
của sự giác ngộ hoàn toàn. Diễn tả trong ngôn ngữ 
chúng ta,' đó là nguồn gốc tạo nên mọi khẳng định 
siêu hình, nguồn gốc đó đang hiện rõ dưới dạng 
trông thấy được của tâm thức. Tánh không là dạng 
có trước mọ! hiện tượng, có trước mọi cái dụng. Toàn 


1 Tức là người phương Tây. 


158 


Luận văn tâm lý học về luận vãng sinh 





bộ những hiện tượng khác nhau đều nằm trong tâm 
thức. 

Luận vãng sinh nói tiếp: 

“Tâm thức chân thật của chính ngươi là rực rõ, 
rỗng không và không khác với Pháp thân bất hoại, 
vô sanh vô tử và chính là Vô lượng quang, Phật 
A-~di-đà. ” 


Tâm thức thật sự không phải nhỏ bé, nó chính là 
pháp tánh rực rỡ. Người châu Âu sẽ nghe lời khẳng 
định này một cách rất phân vân, nếu không muốn 
nói là vô nghĩa; hoặc là họ sẽ chấp nhận nó một cách 
mù quáng và trở nên điên rổ. Chúng ta khó có thể 
phán đoán điều này. Nếu chúng ta biết kiểm chế để 
tránh khỏi sai lầm là bất cứ lúc nào cũng muốn làm 
một điều gì đó, có thể chúng ta sẽ rút ra được một bài 
học quan trọng, hay ít nhất thấy được tầm mức vĩ 
đại của luận vãng sinh Bardo Thớdol, là tập luận giúp 
cho người chết thấy được sự thật cuối cùng và cao cả 
nhất. Đó là: Thượng đế là biến hiện và ánh sáng của 
chính tâm thức mỗi người. 

Người phương Đông không bị cướp mất mặt trời, 
như người theo đạo Thiên chúa, là người mà Chúa 
của họ bị cướp đi. Đối với người phương Đông, tâm 
thức của họ chính là ánh sáng của Thượng đế và 
Thượng đế chính là tâm thức. Nghịch lý này người 
phương phương Đông chịu đựng xem ra dễ dàng 
hơn, hơn là Agelus S1lesius' đáng thương. (VỊ này 
1 Angelus Silesius (1624-1677), thi sĩ và là nhà thần học theo Thiên 

chúa giáo, tác giả của tác phẩm nổi tiếng Der Cherubinischer 


159 


Người chết đi về đâu? 





ngày nay cũng không còn hợp thời trong ngành tâm 
lý học nữa.) 

Cần nói rõ với người chết về tâm thức của họ, vì 
cuộc đời thật ra đã nói rõ với người đó tất cả những 
thứ khác. Trong cuộc sống, chúng ta va chạm với rất 
nhiều chuyện đã an bày: phiền toái, bực mình... Và 
vì quá nhiều chuyện, nên không mấy ai để tâm suy 
nghĩ xem al là người đã gây ra những chuyện này. 
Người chết được giải phóng ra khỏi những phiền toái 
của cuộc đời, và luận vãng sinh dạy ta cần hỗ trợ cho 
sự giải phóng đó. Đặt mình vào tâm thức người chết 
chúng ta sẽ học được bài học quí giá ngay trong câu 
khai thị đầu tiên, là nguyên nhân gây ra mọi phiền 
toái trong cuộc đời nằm ngay ở chính ta. Đó là một sự 
thật chưa hề được biết tới, mà qua bao nhiêu chứng 
nghiệm lẽ ra chúng ta bắt buộc phải hiểu. Tuy thế, 
tri thức này chỉ phù hợp cho những người biết lắng 
lòng, không còn quan tâm tìm hiểu cuộc sống hiện tại; 
không phù hợp cho loại người có khuynh hướng siêu 
hình, tin tưởng đến một đất thánh, tự nhận mình là 
Tri thức của đời sống (Manda d'Hayye), như những 
người Ä⁄and¿er.' Có lẽ cũng không quá sai khi cho rằng 
cả thế giới này cũng là một chuyện đã an bày. 


Wandersmann. Ông sinh ở Breslau, vùng Silesia, Trung Âu, ngày 
nay phần lớn thuộc về miễn tây nam của Ba Lan. 

1 Hay còn gọi là Mandaeans - do tiếng A-rập “Manda” có nghĩa là 
tri thức, một nhánh tôn giáo phổ biến ở vùng phía nam Bagdad, 
lraq, và một số vùng phụ cận thuộc lran. Những người theo tôn 
giáo này tin rằng tri thức đóng vai trò quan trọng trong việc giải 
thoát cho linh hồn con người. 


160 


Luận văn tâm lý học về luận vãng sinh 





Cần phải có một sự chuyển biến hướng nội rất 
mạnh mẽ, nhiều tâm lực, mới có thể thấy được rằng 
thế giới là do chính tâm thức bày ra. Nếu thấy được 
rằng chính ta là người bày chuyện, tâm tư ta sẽ được 
cảnh tỉnh một cách trực tiếp hơn, sâu sắc hơn, mạnh 
mẽ hơn và thuyết phục hơn khi quan sát hành động 
của chính mình. Nhưng đúng là bản năng thú vật 
trong con người không chịu chấp nhận rằng chính 
mình đã bày biện ra cuộc sống. Vì vậy, những tri 
thức nói trên thường gây ra những xáo trộn thầm 
kín, thường kéo theo sự chết, tượng trưng cho cái 
chết của sự biến chuyển nội tâm đó. 


Quả thật, lời khai thị trong luận vãng sinh Bardo 
Thớdol nhằm khơi mở một tri kiến hoặc nhắc nhở cho 
người chết những gì đã học nơi bậc đạo sư của mình 
trước đây. Bởi vì lời khai thị không gì khác hơn là chỉ 
đường cho người chết kh đi vào cõi mang thân trung 
ấm, cũng như chỉ đường cho người sống trong việc 
chuẩn bị để đi về thế giới bên kia, giống như một số 
nền văn hóa thần bí khác, chẳng hạn như văn hóa 
AI Cập hay Eleusin.' 


Trước hết, khai thị cho người sống về thế giới bên 
kia không hề là cõi chết theo ý niệm thông thường, 
mà là một sự chuyển biến hướng nội, là một thế giới 
bên kia về mặt tâm lý. Nói theo cách hiểu của Thiên 
chúa giáo là thoát khỏi mọi ràng buộc của thế gian 
và tội lỗi. Sự giải thoát này là thoát ly khỏi trạng 
thái tối tăm và vô minh xưa cũ, để tiến tới một trạng 


1 Văn hóa thần bí Hy Lạp cổ đại. 


161 


Người chết đi về đâu? 





thái giác ngộ, xả bỏ, tự tại đối với một thế giới đã an 
bày. 

Như vậy, theo như cảm nhận của tiến sĩ Evans 
Wentz, luận vãng sinh Bardo Thốdol là một phương 
cách khai mở nhằm mục đích tìm lại tính chất thiêng 
liêng của tâm thức đã mất sau cuộc tái sinh. 


Người phương Đông thường bắt đầu lời khai thị với 
đoạn quan trọng nhất, tức là với nguyên lý cuối cùng 
và cao tột nhất, mà người châu Âu hay có khuynh 
hướng để vào phần cuối, như với Apuleius,' trong 
đó Lucius cuối cùng được tôn xưng làm anh hùng. 
Vì vậy, luận vãng sinh Öardo Thódol bắt đầu bằng 
sự thể nhập chân như và chấm dứt bằng sự tái sinh 
trong thai người mẹ. Ở phương Tây chỉ còn lại một 
phép mở đường độc nhất, được bác sĩ áp dụng, đó là 
nghành Phân tâm học. Đây thật ra là một phương 
pháp chữa bệnh dựa trên nguyên lý từ Socrates,? đi 
tìm những căn nguyên sâu kín của ý thức, khơi dậy 
những tâm tư còn mờ nhạt, chỉ đang trong gia1 đoạn 
hình thành. Ai cũng biết rằng ngành Phân tâm học 


1 Ở đây chỉ đến tác phẩm thần thoại Metamorphoses của Lucius 
Apuleius - nhà văn và triết gia La Mã, sanh ở Madaurus, sống vào 
khoảng từ năm 125 đến năm 200, trong đó nhân vật chính cũng 
mang tên Lucius. 

? Socrates (469-399 trước Công nguyên), triết gia Hy Lạp, sanh ở 
Athens, con trai của một điêu khắc gia là Sophroniscus. Ông là 
người có nhiều ảnh hưởng đến Plato (triết gia Hy Lạp, khoảng 
428-347 trước Công nguyên), và qua đó ảnh hưởng đến triết học 
phương Tây. 


162 


Luận văn tâm lý học về luận vãng sinh 





xuất phát từ Freud' và quan tâm chủ yếu đến động 
cơ tình dục. Lĩnh vực này có vẻ như khớp với giai 
đoạn cuối cùng của Sipa-Bardo, trong đó thần thức 
không nhận hiểu được những lời khai thị qua các 
giai đoạn ?šchikhai-bardo và Tschốnyi-bardo, bắt đầu 
sa vào những ước mơ tình dục và bị lửa dục của nam 
nữ đang giao hợp lôi kéo, trở thành bào thai và tái 
sinh trong thế giới này. Trong quá trình đó, mặc 
cảm Odipus xuất hiện. Nếu nghiệp lực quyết định 
tái sinh làm nam giới, bào thai yêu mến người mẹ 
tương lai của mình và từ chối người cha, ngược lại 
người con gái tương lai sẽ yêu cha, ghét mẹ. 


Người châu Âu lại xét quá trình phân tâm trong 
lĩnh vực đặc biệt của Freud với một chiều ngược lại. 
Người ta đi ngược lại thời gian, tìm hiểu những ẩn 
khuất tình dục của tuổi thơ ấu. Thậm chí người ta 
quan niệm rằng chính sự sinh nở là cơn ác mộng của 
tất cả. Có người muốn đi xa hơn, muốn làm nhớ lại 
gia1 đoạn trước khi sinh. Nhưng tới đó, phương pháp 
duy lý châu Âu đã cho rằng không thể đi xa hơn được 
nữa. Đáng tiếc thay! Giá như phương pháp phân tâm 
của Freud đi thêm một bước nữa. Nếu được như thế, 
thì phương pháp này đã qua được phần sau của luận 
vãng sinh, qua được Sipa-bardo và tới chương sau của 
1šchốnyi-bardo. Tuy nhiên, với tư tưởng sinh học vốn 
có của người châu Âu, thử nghiệm đó chắc chắn là 
không thành công, vì cần phải có một sự chuẩn bị 
hoàn toàn khác về khoa học tự nhiên. 


1 Sizmund Freud (1856-1939), nhà tâm lý học người Áo, cha đẻ của 
thuyết Phân tâm học. 


163 


Người chết đi về đâu? 





Nếu đi ngược lại thời gian một cách thực sự, 
người ta phải chấp nhận giả thiết có một đời sống 
trước khi sinh, một thân trung ấm, nếu có ai khám 
phá được một vài dấu vết của đời sống đó. Chúng ta 
không có gì chắc chắn hơn ngoài một sự dự đoán về 
một biến cố nào đó lúc thai nhì hình thành, và nửa 
tin nửa ngờ liệu giai đoạn sinh nở có phải chăng là 
một cơn ác mộng, và giả thiết rằng toàn bộ đời sống 
chẳng qua chỉ là một cơn bệnh, vì cuối cùng luôn 
luôn chấm dứt bằng sự chết! 


Vì thế, nền phân tâm học Freud chủ yếu là dừng 
lại ở những biến cố trong Sida-bardo, tức là những mở 
ước tình dục và những khao khát không phù hợp, 
gây ra sợ hãi và những tâm trạng dồn ép khác. Tuy 
nhiên lý thuyết Freud là thử nghiệm đầu tiên của 
châu Âu, coi như là từ phía dưới, tức là từ những 
khao khát thú tính, nhằm tìm hiểu lĩnh vực của tâm 
thức mà Mật tông gọi là gia đoạn S¡pa-bardo. Một sự 
lo ngại có cơ sở đã ngăn cản Freud đi vào lĩnh vực 
siêu nhiên. Căn cứ trên nền tâm lý của $%ina-bardo thì 
trong giai đoạn này thần thức bị tác động mãnh liệt 
của cơn gió nghiệp lực, đưa đẩy đến nơi tái sinh. Tức 
là giai đoạn %ia-bardo không cho phép thối lui được 
nữa, khác với giai đoạn 7%chốnyi-bardo, bị thú tính 
kéo xuống, bị khao khát tái sinh kiểm hãm. 

Nói một cách khác, nếu dùng quan điểm sinh học 
mà đi vào khảo sát tâm thức, thì ta sẽ kẹt trong cơ 
cấu ái dục và không thể đi lên, vì luôn luôn rơi trở 
lại trong đời sống sắc thể. Vì vậy, với quan điểm của 


164 


Luận văn tâm lý học về luận vãng sinh 





reud, không thể đánh giá tâm thức một cách tốt 
đẹp được. Đó là cách nói “không gì khác hơn, ngoài... 
” Cách đánh giá này về tâm thức, có người diễn tả rõ 
rệt hơn, thắng thắn và bất chấp hơn, thô bạo hơn... 
Nhưng thật ra họ cũng không có suy nghĩ gì khác 
hơn. Và cái gọi là tĩnh thần thì người ta lại mong ước 
một cách nghiêm túc, trân trọng. Nhưng ngay cả sức 
mạnh của tỉnh thần này, người ta cũng phải nghi 
ngờ, như chính Max Scheler' đã đành phải làm. Có 
thể khẳng định rằng, tỉnh thần duy lý của phương 
Tây trong ngành Phân tâm học đã đạt được tới gial 
đoạn Sipa-bardo, và đi tới quan điểm rằng tâm lý 
là một vấn đề có tính chủ quan và riêng tư. Chỉ thế 
thôi, rồi dừng yên tại đó. Dù vậy chúng ta đã đạt 
được nhiều thành quả với mức phát triển này, vì ít 
ra ta cũng đi được một bước dài phía sau sự hiện hữu 
của ý thức. Đồng thời, những hiểu biết này gợi cho ta 
một ý tưởng về việc nên đọc Luận vãng sinh như thế 
nào. Đó chính là phải đọc từ phía sau tới. Vì rằng, 
nếu khoa học phương Tây cho phép ta hiểu đôi chút 
tính chất tâm lý của gia1 đoạn Sipa-bardo, thì đây là 
lúc chúng ta có thể hiểu được giai đoạn ngay trước 
đó, gia1 đoạn 7$chốnyi-bardo. 


Giai đoạn ?šchớnyi-bardo là giai đoạn của nghiệp 
lực tác động. Nghiệp lực là do tâm thức của đời sống 
trước đó in dấu lại. Quan điểm phương Đông về 
nghiệp lựœ là một khoa học về sự tiếp nối về mặt 
1 Max Scheler (1874-1928), triết gia người Đức nghiên cứu nhiều 

về các vấn đề xã hội học và tôn giáo. 


? Karma 


165 


Người chết đi về đâu? 





tâm lý, dựa trên quan điểm tái sinh, tức là cho rằng 
tâm thức tiếp tục trường tồn qua thời gian. Trì thức 
lẫn lý luận của phương Tây không theo kịp quan 
điểm phương Đông này. Ở đây, chúng ta có quá nhiều 
những chữ “nết” và “nhưng”. Nhất là chúng ta hiểu 
biết quá ít ỏi về việc liệu tâm thức cá nhân của mỗi 
người có còn tồn tại sau khi chết hay không. Cũng 
như chúng ta biết rõ rằng không thể chứng minh 
được việc có Chúa hay không. 


Vì thế chúng ta có thể tạm chấp nhận một cách 
thận trọng quan điểm nghiệp lực, với định nghĩa như 
là một sự kế tục về tâm lý hay di truyền tâm lý. Có 
những di truyền tâm lý, cũng giống như di truyền 
về đặc tính, về bệnh tật, về tâm tính, về tài năng... 


Đó là những đặc trưng quan trọng của đời sống, 
có tác dụng về mặt tâm lý, cũng tương tự như di 
truyền về thể chất thì có tác dụng về mặt thân thể. 
Trong các loại kế tục tâm lý, có một loại đặc biệt 
không phụ thuộc vào gia đình hay nòi giống. Đó là 
những sắp xếp rộng lớn thuộc loại tinh thần, trong 
đó có một số nguyên lý (quan niệm của Plato), rồi 
dựa trên những nguyên lý đó mà tinh thần bày biện 
ra những nội dung của chính mình. 


Ta có thể gọi những nguyên lý đó là chủng loại, 
tương tự như những chúng loại lý luận luôn luôn 
hiện hữu mọi nơi, làm đầu mối cho mọi suy luận. Chỉ 
có điều là các nguyên lý đó không phải chỉ là để suy 
luận thôi, mà chúng còn là động cơ của hình dung và 
tưởng tượng. 


166 


Luận văn tâm lý học về luận vãng sinh 





Vì cơ cấu của sự tưởng tượng vốn nhiều hình ảnh, 
các nguyên lý đó đóng vai trò tiên thiên của các hình 
ảnh đặc trưng mà tôi dựa theo cách nói của người 
xưa để gọi lại là dạng thể uyên nguyên.' Có so sánh 
các tôn giáo và các huyền thoại xưa cũ, mới thấy đây 
thật là một kho đầy của quí. Cũng như trong ngành 
phân tâm học, sự tồn tại song hành của những quan 
niệm, những nguyên lý phải dẫn đến giả thiết cho 
rằng tâm thức con người dường như rất giống nhau 
qua nhiều thời đại và nơi chốn. Rõ rệt là những dạng 
thể uyên nguyên bất cứ lúc nào và ở đâu cũng đều có 
thể sản sanh ra lại, mặc dù không có ai lưu truyền. 
Cơ cấu tâm lý cơ bản của con người giống nhau một 
cách lạ lùng, cũng như nhân dạng bên ngoài. 


Dạng thể uyên nguyên có thể được xem là cơ sở 
của nền tâm lý tiền duy lý. Các yếu tố đó được kế 
thừa, các dạng thể đó giữ nguyên vẹn hình thái, 
mặc dù mới đầu chưa có nội dung gì rõ rệt. Nội dung 
đó từ từ được định hình trong mỗi người, mà kinh 
nghiệm cá nhân sẽ được chứa đựng trong các dạng 
thể uyên nguyên đó. Nếu như dạng thể uyên nguyên 
nói trên là không giống nhau và không sẵn có trong 
mỗi người, thì làm sao giải thích được luận vãng 
sinh Bardo Thódol luôn luôn giả định rằng người chết 


1 Archetype, tạm dịch là “dạng thể uyên nguyên”. Tác giả của luận 
văn này, C. Ơ. Jung, là người đưa khái niệm Archetype vào tâm 
lý học. Ông cho rằng có những hình ảnh đặc trưng nằm sẵn trong 
tâm lý tập thể của cả loài người, xuất phát từ những thời đại xa 
xưa và thỉnh thoảng hiện lại trong giấc mơ hoặc được tìm thấy 
trong các huyền thoại. 


167 


Người chết đi về đâu? 





không biết mình đã chết, và điều đó cũng thường 
được quả quyết trong các thứ văn chương, từ tầm 
thường nhất đến cao xa nhất ở châu Âu, châu Mỹ? 


Mặc dù Swedenborg' đã nói đến điều này, nhưng 
tác phẩm của ông ta không được lưu hành rộng rãi, 
nên những kẻ tin nhảm nhí vào chuyện đồng bóng 
ít gặp phải khó khăn. Một mối liên hệ cụ thể giữa 
Swedenborg và Bardo Thódol thì không thể có, nhưng 
quan niệm cho rằng người chết cứ tiếp tục sống cuộc 
sống của họ, không biết rằng mình đã chết là một 
quan niệm đã có từ xa xưa, hầu như ở khắp nơi trên 
thế giới. Đó chính là một dạng thể uyên nguyên như 
đã nói ở trên, mà a1 cũng giật mình nhớ lại một khi 
thấy ma quỷ hiện hình. Điều đáng lưu ý là, hiện 
tượng ma quỷ xảy ra ở khắp nơi trên thế giới có nhiều 
điểm giống nhau. Tất nhiên tôi đã biết qua nhiều giả 
thuyết giải thích hiện tượng này, nhưng tôi không 
chấp nhận chúng. Tôi chỉ chấp nhận giả thuyết là có 
một sự kế tục tâm lý của tâm thức, trên cơ sở đó các 
biến cố xảy ra hầu như định đoạt sẵn. 


Tương tự như các bộ phận của cơ thể không phải 
bất định và tiêu cực, mà là những cơ quan năng 
động, cung cấp cho cơ thể vai trò không thể thiếu 
của mình, thì các dạng thể uyên nguyên cũng là một 
loại bộ phận tâm lý năng động, điều khiển tâm thức 


f Emanuel Swedenborg (29-1-1688 - 29-3-1772), khoa học 
gia, triết gia và nhà thần học Thụy Điển, sanh ra ở Emanuel 
Swedberg, Stockholm và chết ở London, Anh quốc. Ông chủ 
trương con người có thể đạt đến sự hòa nhập với Thượng đế bằng 
vào việc phát triển tình thương và trí tuệ. 


168 


Luận văn tâm lý học về luận vãng sinh 





một cách hết sức tích cực. Vì vậy tôi gọi các dạng thể 
uyên nguyên này là vua của tiềm thức.! Tôi gọi tầng 
lớp sâu kín của tâm thức, thứ tầng lớp xuất phát từ 
các dạng thể chung nhất, là tiềm thức tập thể? 


Theo tôi biết, không có sự kế tục về ký ức, nhưng 
rõ rệt có sự kế tục về các dạng thể. Các dạng thể này 
mới đầu không có nội dung, không có những kinh 
nghiệm chủ quan. Chúng chỉ trở thành ý thức, khi 
kinh nghiệm cá nhân làm chúng hiện hình. Như 
chúng ta đã thấy, tâm lý Sipa chính là sự thèm khát 
được sống và được tái sinh. Vì vậy, giai đoạn này 
không chấp nhận một cảnh giới siêu chủ quan.* trừ 
phi tâm thức đó chối từ không muốn thác sanh vào 
thế giới có ý thức. 

Theo Luận vãng sinh, trong mỗi giai đoạn Bardo, 
thần thức đều có khả năng thể nhập pháp thân, với 
điều kiện là thần thức người chết không chạy theo 
ái dục của mình, thể hiện bằng những ánh sáng mờ 
đục. Nói trong ngôn ngữ của chúng ta, điều đó không 
gì khác hơn là hãy chống lại những thiên kiến duy 
lý và hãy từ bỏ cái ngã chấp vốn là nền tảng của lý 
luận. Đây là một sự đầu hàng có di hại nặng nề trước 
sức mạnh khách quan của tâm thức, đây là một cách 
chết. Điều đó mang ý nghĩa chấm dứt sự điều khiển 


1 Khái niệm “dạng thể uyên nguyên” này có phần nào đó tương 
đồng với “Tâm vương” trong Duy thức học. 

? Nghĩa là chúng hiện hữu một cách phổ biến trong tiểm thức của 
tất cả mọi con người. 

3 Sipa: giai đoạn tìm kiếm sự tái sinh. 

* Chỗ này gợi sự liên tưởng đến cảnh giới “phi tưởng phi phi tưởng”. 


169 


Người chết đi về đâu? 





đời sống bằng ý thức duy lý, với tỉnh thần trách 
nhiệm cao, và tự đặt mình dưới điều mà luận Özrdo 
Thódol gọi là “ảo giác của nghiệp lực'. Ảo giác nghiệp 
lực nói lên một tư tưởng hay một thế giới quan hết 
sức phi duy lý, hoàn toàn không phù hợp với lý trí 
thông thường, mà xuất phát từ một sự tưởng tượng 
quá mức. Đó chẳng qua là một giấc mộng, một sự mơ 
tưởng. Một con người bình thường không ai có thể 
chấp nhận được, tư tưởng đó không khác gì tư tưởng 
của một người điên. Thông thường, ta chỉ cần nhận 
xét một câu “tâm hồn kém cỏ? về tư tưởng đó là đủ. 

Sự sợ hãi và tối tăm của giai đoạn này nằm 
trong phần đầu của 6Sipa-bardo. Nhưng nội dung 
của Bardo này lại chứa đựng những dạng thể uyên 
nguyên, những hình ảnh nghiệp lực, xuất hiện dưới 
dạng đáng sợ. Còn gia1 đoạn 7šchớnyi mang tính chất 
tâm lý nhiều hơn. 


Chúng ta đã đọc và nghe nhiều về sự nguy hiểm 
của Yoga, nhất là về cái đáng sợ của phép luyện hỏa 
hầu.! Có nhiều người, vì khó khăn gì đó, phải dùng 
mọi cách biến thể, sống trong một trạng thái tâm 
lý khác, đây là một nguy hiểm đáng sợ, phải tránh 
không nên tham dự vào. Dù vậy cũng có lúc cần làm: 
đó là một sự can thiệp vào số phận, chạm đến phần 
sâu thắm nhất của con người, mở lối đi vào nguồn 
gốc của khổ đau, mà tâm tư bình thường không ai 
dám nghĩ tới. Chính đây là gia1 đoạn địa ngục trong 
Sipa-bardo, Luận vãng sinh viết: 


T Kundalini-Yoga 


170 


Luận văn tâm lý học về luận vãng sinh 





“Bồi thần chết sẽ cột cổ ngươi, xé xác ngươi, ăn 
thịt ngươi... Nhưng ngươi không thể chết, dù thân 
xác ngươi bị xé ra làm trăm ngàn mảnh...” 


Sự tra tấn này nói về tính chất nguy hiểm rất rõ 
rệt: đó là nói về sự tan rã của “thân” trong giai đoạn 
trung ấm, trong đó tâm thức bỗng biến thành một 
thân mong manh nhẹ bổng, không thể nhìn thấy 
được. Trong tâm lý thì sự “xé xác” này chính là sự 
rời rã tâm lý, tâm hồn bị chia chẻ. Chứng bịnh tâm 
lý thông thường này cũng hay bị gọi là “suy sụp tĩnh 
thần”, thường là sự mất bản năng kiềm chế vốn xuất 
phát từ ý thức, cộng thêm với trò chơi điên rồ của các 
ông vua trong tiềm thức. 

Giai đoạn chuyển tiếp giữa ®Sipa và Tšchốnyi 
như thế là một khúc quanh nguy hiểm của những 
khuynh hướng và sở cầu của ý thức, một sự chối từ 
sự vững chắc của một cái tôi kiên cố, mà chấp nhận 
sự bất trắc của những hình ảnh hỗn loạn đem lại. 
Ereud mô tả cái tôi chính là “sào huyệt của cái sợ”. 
Ông đã nói rất đúng và rất sâu sắc, một cách trực 
giác. Sự sợ hãi mất mát chính mình rình rập sau 
mỗi cái tôi, và chính cái sợ này biểu hiện thành đòi 
hỏi được có nhiều quyền năng, được sử dụng quyền 
năng đó. Không có sự hình thành cá nhân nào thoát 
khỏi được khúc quanh nguy hiểm này, vì trong toàn 
bộ tâm thức con người cũng có cái đáng sợ, thế giới 
tầng dưới hoặc tầng trên của các vị vua tâm thức,! 
mà từ thế giới đó cái tôi đã sanh ra, vùng dậy tìm 
kiếm chút tự do giả tạo. 


1 Tâm vương. 


171 


Người chết đi về đâu? 





Tất nhiên sự giải phóng này là một thắng lợi cần 
thiết, nhưng không phải là một thắng lợi triệt để, 
vì cái tôi mới chỉ thiết lập được cái chủ thể, mà chủ 
thể lại cần có khách thể mới ra nghĩa chủ thể. Thế 
giới trước hết hiện ra khi chủ thể tự phóng chiếu ra 
ngoài. Chủ thể tự tìm và tự thấy khó khăn của mình, 
kẻ thù của mình, người thân thương và những gì 
quí báu, và hay nhất là biết rằng, tất cả những gì 
tốt xấu, có tính chất tính thần không phải là khách 
quan nữa. Ta có thể vượt lên, hủy diệt hay hoan hỷ 
với chúng. 

Nhưng tình trạng tuyệt vời này của chủ thể 
không kéo dài được lâu. Đã có và có nhiều người đi 
tới cách nhìn cho rằng bản thân thế giới và sự cảm 
nhận về thế giới vốn chỉ là một, là hiện thân của 
những gì rất sâu kín trong tâm thức, của một thực 
thể siêu việt cái tôi. Theo Mật tông Tây Tạng thì 
trì thức sâu kín này chính là 7chớnyi-Bardo, cho nên 
giai đoạn này của thần thức cũng được mang tên là 
“øT1ai đoạn cảm nhận được chân nhữ'. 

Chân như là đối tượng được cảm nhận trong gial 
đoạn 7šchớny¡, như Luận vãng sinh chỉ rõ trong phần 
cuối của ?šchớnyi-Bardo, là “chân như của tư tưởng”. 
Các dạng tư tưởng biến hiện thành hiện thực, tưởng 
tượng biến thành hình ảnh cụ thể và những năng 
lực tưởng chừng như chỉ nằm trong giấc mộng bỗng 
trỗi dậy. Trước hết hiện lên một tổng thể gồm toàn 
thần chết và sau đó là 28 vị nữ thần quyền năng, 
đáng sợ; sau đó là 58 vị thần uống máu.' Dù hình 


1 Thứ tự này được kể ngược lại, nghĩa là đọc từ sau đến trước. 


172 


Luận văn tâm lý học về luận vãng sinh 





ảnh ma quỷ hết sức lộn xộn, ở đây ta có thể xác định 
một số qui luật. Đó là các vị thần với quyến thuộc 
của mình hiện ra từ bốn phương trời và có màu sắc 
huyền bí khác nhau. Rõ nét dần là các vị thần hợp 
thành những lĩnh phù,' gồm có bốn màu sắc hợp lại. 
Bốn màu sắc dựa trên bốn trí: 

- Màu trắng: Đại viên cảnh trí 

- Màu vàng: Bình đẳng tánh trí 

- Màu đỏ: Diệu quán sát trí 

- Màu xanh lục: Thành sở tác trí 

Trong mức độ cao hơn, thần thức biết rằng những 

hình ảnh cụ thể thật ra là do chính thần thức phóng 
chiếu ra, và bốn trí nói trên chính là khả năng tâm 
lý của chính thần thức. Nói đến đây, chúng ta đã vào 
hẳn trong nền tâm lý học của Mật tông, mà tôi đã 
bàn đến trong cuốn Døs Goheimmis der Goldenen Blite,° 
do Jichard Wilhelm xuất bản. 


Đi ngược cuốn sách, sau giai đoạn 7šchốny¡ là đến 
lúc hình ảnh chư Phật hiện ra: Phật Bất Không 
Thành Tựu màu xanh lục, Phật A-di-đà màu đỏ, 
Phật Bảo Sanh màu vàng, Phật Bất Động màu 
trắng, và cuối cùng là pháp thân thanh tịnh màu 
xanh ở trung tâm của lĩnh phù, xuất phát từ trái tim 
của đức Phật Đại Nhật. 


Với sự xuất hiện các vị Phật, nghiệp lực và ảo giác 
của nó chấm dứt, tâm thức giải thoát khỏi mọi ràng 
1 Mandala, thường được đọc là Mạn-đồ-la ( # 3#). 

? Tạm dịch là “Bí ẩn của nụ hoa vàng”. 


173 


Người chết đi về đâu? 





buộc của sắc giới và trở về với pháp giới vô sanh vô 
tử. Như thế, đi ngược cuốn sách, ta đạt tới giai đoạn 
1šchikai, giai đoạn lúc cái chết vừa đến. 

Tôi cho rằng như thế là đã giới thiệu khá đủ về nội 
dung tâm lý của cuốn Luận vãng sinh Bardo Thóadol 
này. Cuốn luận trình bày một phương thức khơi mỏ, 
ngược lại với cách nhìn của Thiên chúa giáo chuẩn 
bị cho một cuộc sống vật chất. Đối với người châu Âu 
duy lý, có lẽ nên khuyên rằng, nên quay ngược cuốn 
luận 8ardo Thớdol này và lắng nghe sự mô tả những 
biến cố, đồng thời thay các vị thiện thần, ác thần 
trong 7šchớnyi-bardo bằng các biểu hiện của Thiên 
chúa tùy ý. 

Trong mọi trường hợp, diễn tiến của các biến cố đi 
song hành với hiện tượng luận của tiềm thức châu 
Âu, khi tiềm thức đó bị phân tích. Trong quá trình 
phân tích thế nào cũng xảy ra những diễn biến của 
tiềm thức. Điều đó khá tương tự với quá trình khai 
thị hay điểm đạo trong các tôn giáo. Tất nhiên là 
trong tôn giáo không còn sự tự động phát khởi mà 
thay vào đó là những biểu tượng có tính chất truyền 
thống, ví dụ như trong cách tu tập của Ignatius hay 
trong thiền định quán tưởng Yoga của Mật tông 
Phật giáo. 

Cách xoay ngược tập luận do tôi đề nghị chẳng 
qua chỉ là để dễ hiểu hơn, tất nhiên không nằm 
trong dụng ý của tập sách. Ngay cả việc phân tích 
tâm lý tập luận này, nhiều lắm cũng chỉ đạt được 
mục đích phụ của các ngài Lạt-ma. Mục đích chính 


174 


Luận văn tâm lý học về luận vãng sinh 





của tập luận hiếm có này - xa lạ đối với những trí 
thức châu Âu của thế kỷ 20 - là cố sức giảng giải 
cho người đang chết. Đối với người châu Âu, nhà thờ 
Thiên chúa là nơi độc nhất trên thế giới còn nói điều 
gì đó với người đang chết. Trong đạo Tin Lành, chỉ 
còn một vài nơi quan tâm tới người chết, vốn không 
hay biết họ đã chết. Ngoài ra, tại phương Tây chúng 
ta không có gì có thể so sánh được với luận Özrđo 
Thódol, trừ ra một vài tập sách bí mật, không dành 
cho quảng đại quần chúng hoặc cho khoa học. Theo 
truyền thống của chúng ta, có lẽ cũng phải liệt kê 
tập luận arđo Thốdol này vào loại mật thư. (Xem bài 
dẫn nhập của Wvans Went2). 


Tập sách này chủ yếu quan tâm lo lắng cho 
người chết, kéo dài sau cả cái chết. Sự cúng tế thông 
thường cũng bắt nguồn từ niềm tin rằng tâm thức 
con người còn tồn tại sau khi chết. Về mặt tình cảm 
thì người sống ai cũng có mong ước làm được gì đó 
cho người chết. Đó là một nhu cầu cơ bản, dù cho 
người duy lý nhất cũng sẽ nghĩ tới khi người thân 
hay bạn bè của mình mất đi. Vì vậy chúng ta có biết 
bao nhiêu phong tục xoay quanh cái chết, dù cho sự 
giải thích có phần khác nhau. 


Ngoài các lễ cầu hồn của nhà thờ Thiên chúa thì 
cách lo lắng cho người chết của chúng ta dừng lại 
ở mức độ thấp kém nhất, không phải vì chúng ta 
không tin là tâm thức còn tiếp tục sống, mà là vì ta 
cắt bỏ quá nhiều - một cách duy lý - yêu cầu của tâm 
thức. Chúng ta làm như mình không hề có nhu cầu 


175 


Người chết đi về đâu? 





tâm thức, và vì cũng không thật tâm cho rằng còn 
lại gì đó sau cái chết. Vì thế, ta không làm gì cả! Còn 
những tâm lý ngây thơ thì chúng ta lại tin là thật và 
vun đắp. Chẳng hạn như ở Ý, những nhà mồ rất đẹp, 
đẹp một cách đáng sợ. Về các buổi cầu hồn thì mức 
độ có cao hơn, dành nhiều tình cảm tha thiết cho 
người chết chứ không phải để khóc lóc cho thỏa lòng. 

Tuy nhiên, phải nói rằng điều quí giá nhất cho 
người chết chính là những lời khai thị trong Bardo 
Thớódol. Những lời đó phù hợp, chỉ thẳng vào tình 
trạng đổi thay của người chết. Mỗi độc giả nghiêm 
túc sẽ tự đặt câu hỏi, phải chăng các vị Lạt-ma khả 
kính sẽ nói về chiều thứ tư và nhờ thế vén được bức 
màn bí mật của đời sống chúng ta? 


Nếu sự thật cuối cùng bao giờ cũng là một sự 
nhầm lẫn, phải chăng ta có thể chấp nhận được một 
vài điều có thật trong cảnh thân trung ấm? Dù sao 
đi nữa, cũng là một điều lạ lùng khi cho rằng cảnh 
tượng sau cái chết - các tôn giáo có đủ mọi cách tưởng 
tượng về cảnh này - chủ yếu là một giấc mơ đáng sợ, 
với diễn tiến ngày càng tệ hại hơn. Năng lực đạt đạo 
cao nhất, không phải trong giai đoạn cuối của thân 
trung ấm, mà là ngay từ đầu, ngay trong thời điểm 
của cái chết, và những gì xảy ra sau đó là một sự 
trượt dần vào ảo giác và vô minh, cho tới lúc tái sinh 
vào thế giới vật chất. 

Như thế, mức độ cao nhất của tinh thần đạt được 
ngay vào cuối đời. Cuộc đời con người là một phương 
tiện có thể đạt tới mức toàn giác, nhưng chính những 


176 


Luận văn tâm lý học về luận vãng sinh 





nghiệp lực làm cho thần thức người chết không nhận 
ra được ánh sáng của tánh không, và vì thế lại rơi 
vào vòng sinh tử luân hồi, không giải thoát khỏi ảo 
giác của sanh thành hoại diệt. Gia1 đoạn thân trung 
ấm không phải là cảnh giới của ân sủng hay trừng 
phạt miên viễn, mà chỉ là giai đoạn rơi xuống một 
đời sống mới, đời sống này mang con người tới gần 
đích giải thoát thêm một bước nữa. Đây chính là 
mục đích cao tột, cuối cùng của tất cả cố gắng trong 
kiếp người. Đây là một quan điểm cao đẹp, phải nói 
đúng hơn là một quan điểm hướng thượng mạnh mẽ. 


Tình trạng ngày càng xấu đi của giai đoạn mang 
thân trung ấm được các sách huyền bí phương Tây 
xác nhận, trong đó có cả những câu chuyện tầm 
thường về việc trao đổi thông tin với người chết. 
Cách nhìn khoa học của chúng ta tất nhiên không 
ngại ngùng cho rằng những chuyện ma quỷ đó chỉ 
là phát ngôn của tiềm thức những ông đồng bà bóng 
và giới cầu cơ, và áp dụng cách giải thích đó về cảnh 
tượng bên kia thế giới của Luận vãng sinh này. Rõ 
ràng, Luận vãng sinh cũng đã dựa trên những dạng 
thể uyên nguyên của tiềm thức. Chúng ta, ở phương 
Tây, cũng có lý khi nói rằng đằng sau những hiện 
tượng đó không phải là những thực tế vật chất hay 
thực tế siêu hình gì cả, mà chỉ là những dạng thể của 
tâm thức biến hiện ra. Liệu đó là cái gì, chủ quan hay 
khách quan được biến hiện thì chưa rõ, nhưng quả 
là có biến hiện. Luận vãng sinh Bardo Thódol cũng 
không nói nhiều hơn, vì chính năm vị Phật cũng là 


177 


Người chết đi về đâu? 





do tâm thức biến hiện, và người chết nên nhận ra 
điều đó, nếu lúc còn sống người đó chưa từng nhận 
ra rằng chính tâm thức mình và “đấng sáng thế" chỉ 
là một, không khác. Thế giới của thần thánh ma quỷ 
không có gì khác hơn là tiểm thức tập thể chứa đựng 
trong mỗi cái tôi. Nói ngược lại câu này sẽ là: Tiềm 
thức là thế giới thần thánh ma quỷ nằm bên ngoài 
cái tôi. Muốn nói ngược như thế, không cần trình độ 
khéo léo gì của tri thức cả, nhưng cần đến cả một đời 
người, thậm chí có thể là nhiều đời, để càng lúc càng 
toàn diện. Tôi cố tình không dùng từ foàn hảo, vì từ 
này sẽ đưa tới những khám phá khác. 


% 


Luận vãng sinh Bardo Thódo! là một cuốn sách bí 
mật và sẽ tiếp tục bí mật, dù ta có viết gì về nó. Vì 
muốn hiểu được nó, ta cần có một khả năng tâm linh 
đặc biệt. Không phải a1 cũng có, mà chỉ những ai có 
một đời sống đặc biệt, một kinh nghiệm đặc biệt, mới 
có được khả năng tâm linh đó. Cũng là một điều hay 
nếu về mặt nội dung và mục đích có được nhiều cuốn 
sách “vô ích” như thế này, loại sách chỉ dành cho 
những người không còn quá coi trọng những cái gọi 
là “lợi ích”, “mục đích”, “ý nghĩa” của “nền văn hóa” 
hiện nay của chúng ta. 


sg 
ti 


178 


THAY LỜI KẾT 


M: trong những nghi vấn tất yếu sẽ nảy 
sanh với hầu hết những ai đọc qua tập 
luận này có lẽ là về tính xác thực của nó. 


Như đã nói từ đầu, tập luận có một nguồn gốc 
khá bí ẩn và không hề được chính thức xếp vào ba 
tạng kinh điển của Phật giáo. Hơn thế nữa, tập luận 
đề cập đến vấn đề những trạng thái vào lúc chết 
và sau khi chết một cách rõ ràng và chắc chắn, mà 
không hề trích dẫn bất cứ kinh văn nào. 


Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên một sự 
việc như thế này xảy ra, nếu chúng ta nhớ lại sự 
ra đời của kinh điển Đại thừa mà về mặt lịch sử 
được xác định sớm nhất là phải vào khoảng 100 năm 
trước Công nguyên, nghĩa là khoảng hơn 400 năm 
sau Phật nhập diệt. Điều này cũng có nghĩa là, lần 
kết tập kinh điển đầu tiên tại thành Vương-xá' đã 
không hề có các kinh điển Đại thừa. Mặc dù vậy, tín 
đồ Phật giáo ngày nay không ai hoài nghi về tính 
xác thực của những kinh điển này, bởi chúng đã trỏ 
thành cốt lõi cho sự tồn tại và phát triển của Phật 
giáo trong hàng ngàn năm qua. 


Trỏ lại vấn đề bản văn này, tiến sĩ Evans Wentz 
đã dẫn quan điểm của các vị Lạt-ma Tây Tạng để 
giải thích bằng cách đưa ra một sự tồn tại song hành 
1 Rãjagrha, cũng được phiên âm là La-duyệt. 


179 


Người chết đi về đâu? 





của hai phần giáo lý công truyền và mật truyền. 
Điều này có lẽ cũng có phần tương tự với lý do được 
đưa ra khi giải thích về sự xuất hiện của kinh điển 
Đại thừa, cho dù được công bố sau khi Phật nhập 
diệt hơn 400 năm nhưng vẫn được tin là do chính 
Phật thuyết dạy. 


Thật ra, cũng giống như hệ thống kinh điển Đại 
thừa, cuốn Luận vãng sinh không phải là bản văn 
duy nhất xuất hiện theo cách này. Trong khoảng 
thời gian từ năm 1150 đến 1550, người ta ghi nhận 
đã có một số lượng đáng kể những bản văn về giáo 
lý bí truyền được tìm thấy trong các vùng núi sâu ở 
Tây Tạng, và sự phát hiện ra những bản văn này đã 
dẫn đến nhiều cải cách về tín ngưỡng.! 


Về mặt lịch sử, vấn đề nguồn gốc thật sự của kinh 
điển Đại thừa và các bản văn tương tự như cuốn 
Luận vãng sinh này sẽ vẫn còn là bí ẩn, hoặc ít ra 
là người ta có thể gán cho chúng tính chất “ngụy 
tạo” như một số người đã làm. Tuy nhiên, về mặt 
tín ngưỡng thì lý do giải thích như được đưa ra trên 
đây là hoàn toàn có thể chấp nhận được, và thậm chí 
trong một chừng mực nào đó, sự giải thích có vẻ như 
không cần thiết. 

Ở đây dùng cụm từ không cần thiết, là bởi vì niềm 
tin được đặt vào tập luận này hoàn toàn không nhờ 
vào sự giải thích ấy, hay chí ít thì nó cũng chỉ có một 
tác dụng tích cực đối với sự tiếp cận ban đầu mà 


1 Dẫn theo Edward Conze trong A short history of Budhism, bản 
dịch Việt ngữ của Nguyễn Minh Tiến. 


180 


Thay lời kết 





thôi. Điều quan trọng quyết định hơn cả chính là nội 
dung giáo lý được truyền dạy trong tập luận. Vì thế 
chúng ta sẽ đi sâu vào khía cạnh này và tạm gác lại 
những phân tích lý luận khác cho các nhà văn bản 
học hoặc sử học. 


Sự góp mặt của những học giả phương Tây như W 
Y. Evans Wentz và Carl Gustav Jung trong tập sách 
này có lẽ cũng là một điều thú vị đáng để chúng ta 
quan tâm. Những vị này đã đến với Luận vãng sinh 
bằng một tầm nhìn rộng mở và góp phần giải bày 
cho chúng ta thấy được nhiều ý nghĩa sâu kín của 
tập luận. 


Đặc biệt, tiến sĩ Evans Wentz với công trình 
nghiên cứu ở Tây Tạng và sau 3 năm nghiên cứu 
về tang lễ ở vùng sông Ni] đã tìm ra được mối quan 
hệ giữa những nền văn hóa cổ xưa, mà theo ông rất 
có thể có cùng một nguồn gốc. Những giải thích của 
ông về các hình thức tang lễ tại Tây Tạng cho chúng 
ta thấy ảnh hưởng bao trùm của tập luận này trong 
văn hóa Tây Tạng, cho dù trước đây nó chưa từng 
được công khai truyền dạy. 


Carl ŒGustav Jung thì lại phân tích Luận vãng 
sinh này từ một góc độ khác hơn, với tư cách là một 
nhà tâm lý học, hay phải nói chính xác hơn là phân 
tâm học, bởi vì ban đầu ông vốn là một học trò của 
SIgmund Freud. Với ông, Luận vãng sinh được nhìn 
nhận như là một dạng siêu phân tâm học, bởi vì nó 
mô tả những điều mà không một con người bình 
thường nào có thể tự trải nghiệm qua để phân tích 


181 


Người chết đi về đâu? 





được.' Mặc dù vậy, ông thừa nhận tính đúng đắn và 
những ích lợi mà tập luận đã mang lại cho chính 
bản thân ông. Chính Jung là người đã không chịu 
hài lòng với những kết quả nghiên cứu cũng như 
học thuyết của Sigmund Freud, đã tuyên bố tách rời 
và khai sáng ra một chuyên ngành tâm lý học khác 
theo hướng của riêng mình. Những gì mà .Jung theo 
đuổi và đạt được có giá trị như thế nào chúng ta sẽ 
không bàn đến, nhưng điều quan trọng muốn nói 
ở đây là chính trong quá trình nghiên cứu học tập, 
ông là một trong những người đã phát hiện ra được 
và giới thiệu với phương Tây những giá trị tỉnh thần 
của tập Luận vãng sinh này. 


kở 


Trong một chừng mực nào đó, Luận vãng sinh 
cũng giúp chúng ta vén lên tấm màn bí mật về sự tái 
sinh của các vị Đạ£-lai Lạt-ma? Tây Tạng. Những 
sự thật được ghi chép cụ thể về sự tái sinh của họ - 
mà không phải là truyền thuyết - đã làm cho người 
phương Tây cảm thấy vô cùng khó hiểu nhưng lại 
không sao phủ nhận được. 


Trường hợp điển hình gần đây nhất là sự tái sinh 


Đối với những bậc chân tu đã giác ngộ thì điều này có thể thực 
hiện được. Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 14 thường thuyết giảng về chủ 
đề này và xác nhận là trong khi thiền định ngài có thể chủ động 
trải nghiệm trạng thái khi chết đến 6 hoặc 7 lần, nhằm mục đích 
trau giổi kinh nghiệm tự thân để chinh phục ngưỡng cửa sinh tử. 


? Dalai Latma 


182 


Thay lời kết 





của vị Đạt-lai Lạt-ma thứ 13, trở thành Đạ£-lai Lạt- 
ma thứ 14, chính là vị đương nhiệm hiện nay. 


Đức Đạt-lai bạt-ma thứ 13 là Tubten Gyatso 
(Thổ-đan Gia-mục-thối viên tịch vào năm 1933, khi 
ngài được ð7 tuổi. Cùng trong năm này, vào ngày 6 
tháng 7, đức Đạt-la1 hbạt-ma thứ 14 là Tenzin Gyatso 
(Đăng-châu Gia-muục-thố) ra đồi. 


Mặc dù ngài sanh ra trong một gia đình nông dân 
nghèo ở Tak£ser thuộc tỉnh Amdo hẻo lánh, cách thủ 
đô Lhasa rất xa, nhưng các vị Lạt-ma cao cấp đã có 
thể tìm ra ngài bằng vào các điểm báo và linh ảnh. 
Khi họ tìm được ngài - lúc đó còn là một cậu bé -, họ 
đã xác định bằng cách đưa cho ngài xem những đồ 
dùng của vị Đạứ-lai Lạt-ma thứ 13, được trộn lẫn 
với nhiều đồ vật có hình dáng tương tự khác. Thật 
đáng kinh ngạc khi cậu bé nhận ra tất cả những 
món đồ mà trước đây vị Đạt-lai Lạt-ma thứ 13 đã 
sử dụng. Nhưng điều quan trọng có tính cách khẳng 
định chắc chắn hơn nữa là sau khi được tôn xưng 
làm vị Đạt-lai Lạt-ma thứ 14, trí tuệ và nhân cách 
siêu việt của ngài đã chứng tỏ rằng ngài chính là hóa 
thân tái sinh của vị Đạ£-lai Lạt-ma thứ 13. 

Người Tây Tạng tin chắc rằng các vị Đạt¿-lai Lạt- 
ma chỉ là hóa thân tái sinh của một người, do hạnh 
nguyện bảo vệ giáo pháp nên đã chủ động tái sinh 
trở lại thế giới này. VỊ Đạt-lai Lạt-ma đầu tiên là 
Gendun Drub đã ra đời từ năm 1391 và viên tịch 
ngày 15 tháng 1 năm 1475. Ngài là người đứng đầu 


183 


Người chết đi về đâu? 





Hoàng giáo Tây Tạng từ năm 1438 cho đến khi viên 
tịch. Ngoài sự nghiệp hoằng pháp vĩ đại trong suốt 
cuộc đời mình, ngài còn phát nguyện sẽ tái sinh trở 
lại thế giới này để bảo vệ và truyền bá chánh pháp. 
Lời phát nguyện của ngài được tin chắc là đã trở 
thành hiện thực qua sự truyền nối liên tục cho đến 
ngày nay, với tên tuổi các vị Đạ£-lai Lạt-ma được ghi 
chép đầy đủ như sau:! 


1. Gendun Drub (Căn-đôn Châu-ba) 1391-1475 
2. Gendun Gyatso (Căn-đôn Gia-mục-thổ) 1475-1542 
3. Sonam Œyatso (Toả-lãng Gia-mục-thố) 1543-1588 
4. Yonten Gyatso (Vinh-đan Gia-mục-thô) 1589-1617 
5. Losang Gyatso (La-bốc-tạng Gia-mục-thỡ) 1617-1682 
6. Jamyang Gyatso (Thương-ưng Gia-mục-thố) 1683-1706 
7 
ổ 
9 
1 
1 


. Kelsang Gyatso (Cách-tang Gia-mục-thổ) 1708-1757 
. Jampel Gyatso (Khương-bạch Gia-mục-thô) 1758-1804 
. Lungtog Gyatso (Long-đa Gia-mụuc-thỡ) 1806-1815 
0. Tsultrim Gyatso (Sở-xưng Gia-mục-thố) 1816-1837 
1. Kedrub Gyatso (Khải-châu Gia-mục-thổ) 1638-1856 
12. Trinle Gyatso (Xưng-lặc Gia-mục-thổ) 1856-1875 
13. Tubien Œyatso (Thổ-đan Gia-muc-thố) 1876-1933 


14. Tenzin Gyatso (Đăng-châu Gia-mục-thổ) 1933 - 


Nhìn qua một chuỗi các vị Đạ£-lai Lạt-ma tái 
sinh nối tiếp nhau hơn 6 thế kỷ, những người thiếu 
đức tin hẳn không khỏi phải khởi lên sự hoài nghỉ 
vì không sao hiểu được. Tuy nhiên, cuộc đời thực của 


1 Dẫn theo Từ điển Phật học của Chân Nguyên - Nguyễn Tường 
Bách, NXB Thuận Hóa, 1999. 


184 


Thay lời kết 





mỗi vị đều chứng tỏ xứng đáng với tư cách của một 
đấng giáo chủ tái sinh, cho dù họ rất thường sinh ra 
trong những gia đình nghèo hoặc trung lưu mà thôi. 
Riêng đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 14 hiện nay vẫn đang 
tiếp tục công việc hoằng hóa Phật pháp khắp nơi 
trên thế giới, và ngài đã nhận được giải Nobel Hòa 
bình (Nobel Peace Prize) năm 1989 nhờ vào những 
nỗ lực đóng góp thực tiễn cho một nền hòa bình thế 
gIỚI. 

Tính chất bí ẩn trong sự tái sinh của các vị Đạ£-laï 
Lạt-ma sẽ trở nên dễ hiểu hơn khi chúng ta biết rằng 
tất cả các ngài đều rất am tường những điều được 
truyền dạy trong Luận vãng sinh này. Khi giữ được 
một tâm trạng vững vàng sáng suốt sau khi chết, các 
ngài có thể tùy theo hạnh nguyện của mình mà chủ 
động tái sinh trở lại thế giới này để tiếp tục công việc 
hoằng dương Chánh pháp. Chính Đạ¿-lai Lạt-ma thứ 
14 đã có lần thừa nhận rằng ngay trong khi còn đang 
sống, ngài vẫn thường xuyên nhập vào thiền định và 
chủ động trải qua trạng thái khi chết nhiều lần trong 
ngày để tự chứng nghiệm giáo lý này. 


kở 


Nội dung tập luận này tạo ra ấn tượng mạnh mẽ 
cho người đọc bởi cách nói xác quyết và thẳng tắt 
của nó. Không một chút hoài nghi, phân vân nào có 
thể được tìm thấy ẩn khuất sau những lời văn. Vấn 
đề được diễn đạt một cách chắc chắn như thể là ta 
đang mô tả về những gì được nhìn thấy trong lòng 


185 


Người chết đi về đâu? 





bàn tay mình. Mặc dù vậy, sự phù hợp và dung hòa 
của những nội dung được trình bày ở đây với những 
phần giáo lý khác của đạo Phật có thể làm cho người 
đọc phải kinh ngạc. 


Với những gì được trình bày trong luận này, chúng 
ta có thể dễ dàng hiểu được vì sao trước đây nó chỉ 
được mật truyền giữa các vị lạt-ma qua nhiều thế hệ 
mà không được truyền dạy rộng rãi cho mọi tín đồ. 
Hơn thế nữa, nó chỉ được các ngài dùng để đọc cho 
người chết nghe hơn là giảng dạy cho người sống. Sự 
cô đọng của giáo lý nơi đây rất dễ đưa đến ít nhất là 
hai điều tai hại nếu nó được truyền bá rộng rãi. 


Một là sự nghi ngờ, thậm chí khinh chê của những 
kẻ thiếu đức tin hoặc chưa hiểu biết nhiều về Phật 
pháp. 


Hai là sự lệch lạc khi diễn giải giáo lý này theo 
hướng phủ nhận các phần giáo lý cơ bản khác của 
Phật giáo. Điều thứ hai này rất dễ xảy ra đối với 
những người thiếu một sự hiểu biết toàn diện và có 
hệ thống về Phật giáo khi tiếp cận với luận này. 


Để tránh điều tai hại thứ nhất, cần thấy được 
rằng luận này không hề mâu thuẫn với bất cứ kinh 
điển nào trong Phật giáo. Sự hiện hữu của một thân 
trung ấm sau khi chết quả thật đã được Phật đề cập 
đến trong quyển 8 của kinh Thủ Lăng Nghiêm.' Và 


1 Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ 
Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Đại chánh tạng, quyển 
19, số hiệu 945. 


186 


Thay lời kết 





cũng trong kinh này, chúng ta tìm thấy sự giảng 
giải về tác động của ác nghiệp khiến cho mỗi chúng 
sanh phải thọ sanh vào các cảnh giới khổ não khác 
nhau như địa ngục, ngạ quỷ... Người nào đã từng 
đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm trước đây, nay được xem 
tập Luận vãng sinh này, nếu đọc lại kinh Thủ Lăng 
Nghiêm chắc chắn sẽ có một sự cảm nhận mới mẻ, 
sâu sắc hơn và tất nhiên là cũng tích cực hơn. Hơn 
thế nữa, sự biến hiện của tâm thức tạo thành những 
cảnh tượng huyễn hóa khác nhau cũng được đề cập 
rất rõ trong kinh này. 


Một trong những ấn tượng mạnh mẽ nhất của 
tập luận này có lẽ là những mô tả nhấn mạnh về 
tầm quan trọng của giây phút hấp hối, khi đời sống 
sắp sửa chấm dứt. Tuy nhiên, vấn đề này không phải 
hoàn toàn mới mẻ khi được nêu ra ở đây, mà chính là 
khái niệm về cận tử nghiệp' vốn không xa lạ mấy với 
những người đã từng nghiên cứu giáo lý đạo Phật. 
Trong bài văn cảnh sách của tổ Quy Sơn, chúng ta 
cũng đọc thấy câu này: “Trút hơi thoát khỏi cuộc đời, 
như con chim bay xuyên qua dải lụa, nghiệp lực dắt 
dẫn thần thức trôi lăn. Như người nhiều nợ lắm chủ 
theo đòi, ai mạnh được trước; tạo nghiệp đã nhiều, 


1 Cận tử nghiệp (3#ZŠ), nghiệp lực tác động vào con người lúc 
sắp chết. 

? Mạng sống được ví như dải lụa bịt trên miệng bình, thần thức như 
con chim bị nhốt trong bình, lúc nào cũng chực bay ra. Khi dải 
lụa không còn chắc chắn, chim sẽ xuyên thủng mà bay ra ngay. 


187 


Người chết đi về đâu? 





phải tùy theo chỗ nặng nề nhất mà thọ thân gánh 
chịu.” 


Như vậy, mặc dù nhân quả được xác định như 
bóng với hình, không hề sa1 chạy, nhưng sự tác động 
của nghiệp lực ngay trước khi chết quả thật đóng 
một vai trò quan trọng mà nhiều vị chân sư đã từng 
xác nhận. Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 14 nói về vấn đề 
này như sau: 


“Con người chết với một trong ba tâm trạng: 
thiện, ác và trung tính. Trong trường hợp đầu thì 
người chết chú tâm đến một đối tượng thiện tính 
như Tam bảo hoặc một vị chân sư, và vì thế tự tạo 
cho mình một tâm trạng đầy niềm tin sâu thẳm, 
hoặc phát lòng từ, bi, hỷ, xả vô lượng, hoặc tư duy về 
tính không. Người ta chỉ có thể thực hiện những điều 
này khi đã từng trau giồi tu tập trong đời sống. Nếu 
trước khi chết mà người ta có thể phát khỏi những 
tâm thiện thì một sự tái sinh hạnh phúc hơn được 
xem như là chắc chắn. 


“Nhưng cũng có khi thân quyến làm xao động 
tâm trạng của người sắp chết và làm cho người ấy vô 
tình khỏi lên tâm sân hận. Hoặc có khi thân quyến 
tụ họp vây quanh, khóc lóc than thỏ làm cho người 


_ 


Nguyên văn chữ Hán: Lâm hành huy hoắc, phạ bố chương hồng. 
Hộc xuyên tước phi, thức tâm tùy nghiệp. Như nhân phụ trái, 
cường giả tiên khiên, tâm tự đa đoan, trọng xứ thiên trụy. E#7#£ 
#, láMhl#}4. #3 E7, itayll X., 1pÁ 1ú, ñÄ #2, 
#, n # 2 35, $ j§ Th lế. (Quy Sơn cảnh sách văn - bản dịch 
Việt ngữ của Nguyễn Minh Tiến, NXB Tôn giáo - 2004) 


188 


Thay lời kết 





chết khỏi tâm quyến luyến, tham ái. Nếu người chết 
với một trong hai tâm trạng trên, và hơn nữa, nếu 
người ấy rất thường phát triển những tâm trạng này 
trong đời sống trước đây, thì đó là một mối nguy lón. 


“Cũng có người chết với một tâm trạng trung 
tính: không thiện không ác... Trong mọi trường hợp, 
tâm trạng trưóc khi chết đều rất quan trọng. Ngay 
cả khi một người đã có chút ít tiến triển trên con 
đường tu tập, cũng có thể không tự chủ, để tâm tán 
loạn trước khi chết, trực tiếp tạo điều kiện cho tâm 
sân hận và ái luyến khởi lên. Nguyên nhân là những 
nghiệp,' những chủng tử vốn đã được huân tập) từ 
lâu đời, chỉ chờ đợi những điều kiện thuận lợi để 
sanh khỏi. Chính những chủng tử này tạo điều kiện 
để người chết tái sinh trong ba ác đạo: địa ngục, ngạ 
quỉ và súc sinh... Tương tự, một người dù là thường 
nhật làm nhiều việc ác, nhưng khi chết với một tâm 
thiện cũng có thể tái sinh trong một cảnh giới tốt 
đẹp hơn... 


“Trong một cuộc sống sinh hoạt bình thường thì 
các tâm trạng như tham ái, sân hận, ganh ghét... 
được sinh khỏi ngay cả với những duyên rất nhỏ 
nhặt. Đó là những trạng thái tâm lý đã khắc sâu 
đến tận cốt tuỷ của con người. Ngược lại, một trạng 
thái tâm lý mà người ta không thường trải qua, nếu 


1 Nghiệp (Š), tiếng Phạn là karma. 

? Chủng tử (4Ê-ƒ), tiếng Phạn là bïja. 

3 Huân tập (# #'), tiếng Phạn là vãsanä, chỉ sự thu gom và tích 
chứa lâu ngày không để mất di. 


189 


Người chết đi về đâu? 





muốn sinh khởi thì phải cần có một sự kích thích 
mạnh mẽ, chẳng hạn như sự tư duy, tập trung cao 
độ. Vì thế mà khi sắp chết, những tư tưởng đã ăn 
sâu vào cốt tuỷ của mỗi con người sẽ thường là trạng 
thái tâm lý chính, là yếu tố quyết định sự tái sinh...” 


Như vậy, rõ ràng những nội dung được trình bày 
ở đây không phải là sự chế tác của bất cứ một kẻ hậu 
sinh nào, mà vốn dĩ đã tiềm tàng trong giáo lý do 
đức Phật giảng dạy. Chính điều này đã đảm bảo tính 
tương hợp của nội dung tập luận với các kinh điển 
được công truyền. 


Điều kỳ lạ hơn nữa trong bản văn này là sự kết 
hợp hài hòa yếu nghĩa của các phần giáo lý mà xưa 
nay vẫn thấy được trình bày riêng rẽ trong các kinh 
điển khác nhau, thuộc các tông phái khác nhau của 
Phật giáo. Cách đặt vấn đề một cách chắc chắn mà 
không cần giải thích, lý luận, có thể sẽ làm cho một 
số người nào đó cảm thấy khó chấp nhận, nhưng 
ngược lại nó cho phép những al có đầy đủ đức tin sẽ 
thể nhận ngay được các phần tinh yếu của những 
giáo lý khác nhau, nhằm nhắm tới mục đích duy 
nhất sau rốt là sự giải thoát. 


1 Trích lời dẫn nhập của đức Đạt-lai Lạt-ma trong “Death, 
Intermediate State and Rebirth in Tibetan Buddhism” (Sự chết, 
trạng thái chuyển tiếp và sự tái sinh trong Phật giáo Tây Tạng) - 
Lati Rinpoche / Jeffrey Hopkins. (Dẫn theo Từ điển Phật học của 
Chân Nguyên - Nguyễn Tường Bách, NXB Thuận Hóa - 1999.) 
Hiện sách này đã có bản Việt dịch của Chân Giác Bùi Xuân Lý, 
tựa để “Chết, vào thân trung ấm và tái sinh” - NXB Tôn giáo 
2008. 


190 


Thay lời kết 





Trong bản văn này, giáo lý Duy thức được vận 
dụng ở mức độ rốt ráo nhất, khi toàn bộ những cảnh 
giới mà người chết trải qua được xác quyết là hoàn 
toàn không thực có, chỉ do sự biến hiện của tâm thức 
với những chủng tử tích chứa từ nhiều đời. Nhưng 
đồng thời, lời khuyên chủ yếu xuyên suốt trong toàn 
bản văn là “hãy niệm Phật. Ö đây, giáo lý Tịnh độ 
được trình bày với dạng cô đọng, súc tích nhất, với 
sự đảm bảo là bất cứ ai, cho dù là người đã tạo nhiều 
nghiệp bất thiện, chỉ cần thành tâm niệm Phật đều 
sẽ được vãng sinh về tịnh độ. Một khác biệt nhỏ ở 
đây là, các cõi tịnh độ được mô tả xuất hiện ở tất cả 
các phương, với nhiều vị Phật khác nhau, thay vì chỉ 
có Phật A-di-đà như trong giáo lý của Tịnh độ tông. 
Và điều khác biệt - nhưng không hề mâu thuẫn - 
này đã chuyển hướng tập luận đi theo một cách nhất 
quán với tông chỉ của Thiền tông, khi mà chư Phật, 
Bồ Tát được hình dung như là những đối tượng thiền 
quán của hành giả. 

Khi phân tích nội dung Luận vãng sinh này theo 
hướng như trên, sự nghi ngờ về những gì được thuyết 
dạy ở đây sẽ bị phá tan. Cho dù tập luận này có hoặc 
không có một nguồn gốc rõ ràng, những gì chúng ta 
học được ở đây thật sự là không hề nằm ngoài giáo 
pháp mà Phật đã truyền dạy. 

Chúng ta trở lại điều thứ hai đã nói đến ở trên, 
tức là sự lệch lạc có thể có khi diễn giải tập luận này 
theo hướng phủ nhận các phần giáo lý cơ bản khác 
của Phật giáo. Theo chủ quan của người viết, có lẽ 


191 


Người chết đi về đâu? 





đây là một trong những lý do chính khiến cho tập 
luận này phải được giữ kín trong một thời gian dài, 
không được truyền dạy cho tất cả mọi tín đồ. 


Một trong những sai lầm dễ rơi vào nhất là sự 
phủ nhận giáo lý về nhân quả, nghiệp báo. Theo như 
tập luận này, nghiệp lực dường như không tác động 
đến tâm thức người chết ngay sau khi chết, và trong 
suốt giai đoạn mang thân trung ấm thì nghiệp lực 
chỉ hoàn toàn chi phối thần thức vào thời điểm quyết 
định tái sinh. Trước đó, nếu chịu nghe và hiểu những 
lời khai thị của luận này, thần thức hoàn toàn có khả 
năng được giác ngộ, giải thoát, hoặc vãng sinh về cõi 
tịnh độ của chư Phật. Điều này đồng nghĩa với việc 
rũ bỏ hoàn toàn mọi ác nghiệp đã làm trong đời sống 
trước đây. Và như vậy có thể dẫn đến sự hiểu sai về 
giáo lý nhân quả, nghiệp báo. 

Những điều vừa nói trên là một sự diễn giải có 
vẻ như chính xác theo những gì đọc thấy trong tập 
luận. Tuy nhiên, tôi đã cố tình dùng hai chữ “dường 
như, bởi vì theo tôi thì đây chính là mấu chốt của 
vấn đề. Khi xem xét kỹ lại bản văn, chúng ta sẽ thấy 
rõ sự điễn giải như trên là không đúng. 


Mặc dù bản văn mô tả sự lóe sáng của ánh sáng 
giác ngộ vào thời điểm thần thức rời khỏi xác thân, 
và xác quyết rằng sự thể nhập vào ánh sáng đó sẽ 
dẫn đến sự giác ngộ, giải thoát cho thần thức, nhưng 
đồng thời chúng ta cũng được biết là không phải tất 
cả các thần thức đều có thể dễ dàng thể nhập vào 


192 


Thay lời kết 





trong đó. Chúng ta hãy nhớ lại lời khai thị đầu tiên 
trong gia1 đoạn này: 


“.. giờ đây pháp thân đang chiếu sáng rực rõ 
trước mắt ngươi, hãy nhận biết rõ. Giờ đây thức của 
ngươi đang trở về bản tánh chân như, rỗng không 
vắng lặng, vô ngã, vô tướng, không màu sắc, không 
âm thanh. Nhưng tâm thức này không phải là sự 
rỗng không của cái không, nó tự tại, diệu dụng, biến 
hóa không cùng. Hai mặt này của chân như chính 
là từ bi và trí huệ, thể của nó là không. Nó chính là 
pháp thân bất hoại. Sắc và không không rời nhau, 
trong dạng hào quang rực rõ, vô sanh vô tử. Đó cũng 
là Phật tính. Hãy nhận rõ điều này, đó là điều quan 
trọng duy nhất. Nếu ngươi nhận rõ tâm thức tịch 
tịnh của ngươi bây giờ chính là tâm Phật, thì ngươi 
đã thể nhập cõi Phật, cõi tịnh độ...” 

Lời khal thị ở đây đập vỡ mọi khái niệm chấp thủ 
của thần thức về đời sống, về sự tham luyến, si mê, 
sân hận... Bởi vì, sau khi chỉ rõ tính chất sáng suốt, 
rỗng rang vô ngại và thường tồn bất biến của pháp 
thân thường trú, của chân tâm, Phật tính, lời khai 
thị nhấn mạnh: “Hãy nhận rõ điều này, đó là điều 
quan trọng duy nhất.” 

Tuy nhiên, một câu hỏi có thể được đặt ra tiếp 
theo sau đó: “Vì sao có những thần thức không thể 
hiểu và tin nhận được những lời khai thị này?” 

Mấu chốt của vấn đề là ở điểm này. Để có thể 
tin nhận được lời khai thị rốt ráo ở đây, người chết 
cần phải có một quá trình tu tập hoặc tích lũy thiện 


193 


Người chết đi về đâu? 





nghiệp từ trước đó. Và như thế thì rõ ràng là dù trực 
tiếp hay gián tiếp, thần thức cũng không thể vượt 
ra khỏi sự chi phối của nghiệp lực mà mình đã tạo 
ra. Hay nói khác đi, không hề có chuyện sai lệch về 
nhân quả xảy ra ở đây. 

Mặt khác, việc hội đủ nhân duyên để được nghe 
biết đến Luận vãng sinh này, xét cho cùng vốn tự nó 
đã là một quả lành không thể tự nhiên mà có được. 

Trong hầu như tất cả những lần khai thị vào các 
giai đoạn nối tiếp sau đó, cho đến lúc thần thức đứng 
trước thời điểm chuẩn bị nhập mẫu thai, bản văn 
cũng luôn mở ra một khả năng dự phòng là thần 
thức có thể không nhận hiểu được lời khai thị do nơi 
sự che lấp, thúc đẩy của những ác nghiệp đã làm, và 
vì thế mà khuyến cáo vị chủ lễ cần phải kiên trì tụng 
đọc Luận vãng sinh này cho đến gia1 đoạn cuối cùng 
có thể có của thân trung ấm, được xác định là vào 
khoảng 49 ngày sau khi chết. Nghi thức cầu siêu cho 
người chết mà hầu hết các chùa ở Việt Nam hiện nay 
đang áp dụng cũng dựa theo khoảng thời gian này, 
với 7 lần tuần thất, mỗi lần cách nhau 7 ngày, tổng 
cộng là 49 ngày thì đến lễ chung thất. 


Như vậy, rõ ràng là những gì được truyền dạy 
trong bản văn này không hề phủ nhận vấn đề nhân 
quả hay tác dụng của nghiệp lực. Một cuộc sống tốt 
đẹp với nỗ lực tu tập theo đúng Chánh pháp và làm 
nhiều điều thiện sẽ giúp cho chúng ta có được một 
tâm thức sáng suốt và bình thản vào những giây 
phút cuối cùng của đời sống này. Và với những người 


194 


Thay lời kết 





như vậy, lời khai thị của Luận vãng sinh này sẽ là 
một sự nhắc nhở định hướng chắc chắn giúp thần 
thức người chết ngay tức khắc vượt thoát ra khỏi 
vòng luân hồi sinh tử. 

Khi gạt bỏ được những cách hiểu sai lệch về Luận 
vãng sinh này, chúng ta sẽ thấy tập luận không chỉ 
có giá trị trong việc khai thị cho người chết, mà hơn 
thế nữa, nó còn là những lời chỉ dạy mang đến nhiều 
lợi lạc ngay cả cho những người đang sống. Điều này 
có được là vì nó có thể thúc đẩy chúng ta cảm nhận 
sâu sắc hơn những phần giáo lý căn bản khác trong 
Phật giáo. 

Nhìn từ góc độ những gì được mô tả trong luận 
này, chúng ta sẽ nhận ra được tính bình đẳng của 
hết thảy các hữu tình, và do đó có được một cách 
hiểu đúng đắn về tỉnh thần “bất hạ?' trong giáo lý 
đạo Phật. Không có được nhận thức đúng đắn về vấn 
đề này, người Phật tử không thể hiểu hết được tầm 
quan trọng của việc thọ trì Ngũ giới, mà trong đó 
giới không sát sanh được xếp lên trước hết. 


Một khi hiểu được rằng tất cả các hữu tình khi bị 
đoạn dứt mạng sống đều sẽ trải qua những giai đoạn 
chuyển tiếp sau khi chết như luận này mô tả, chúng 
ta sẽ không thể coi thường mạng sống của bất cứ 
loài vật nào, cho dù đó là loài vật nhỏ bé nhất. Bởi vì 
nếu như thần thức của một con người khi chết đi có 


1 Bất hại (Z'%), tiếng Phạn là ahimsã, nghĩa là không gây tổn hại 
cho bất cứ hữu tình nào. 


195 


Người chết đi về đâu? 





thể nhập vào mẫu thai của loài súc sanh, thì xét cho 
cùng thần thức của các loài hữu tình nào có khác gì 
với chúng ta đâu? 


Mặc dù từ lâu vẫn say mê bài thơ Phụng hiến của 
Bùi Giáng, nhưng chỉ sau khi đọc tập Luận vãng 
sinh này tôi mới có thể hiểu hết được tấm lòng của 
nhà thơ: 

Xin yêu mãi! - yêu và yêu nhau mãi, 
Trần gian ơi, cánh bướm cánh chuồn chuồn. 
Con kiến bé cùng hoa hoang có dại, 

Con vi trùng, con sâu bọ cũng yêu luôn! 


Ngay cả lòng từ bi vô lượng của chư Phật, Bồ Tát 
cũng chỉ có thể được chúng ta cảm nhận và hiểu 
được phần nào khi biết rằng các ngài luôn nhìn tất 
cả chúng sanh bằng một cặp mắt bình đẳng không 
phân biệt. 

Những hiểu biết về thân trung ấm giúp chúng ta 
bình thản hơn khi nghĩ đến cái chết, thậm chí ngay 
cả khi phải đối mặt với nó. Bởi vì, xét cho cùng thì có 
a1 trong chúng ta lại không một lần phải chết? Còn 
gì hãi hùng và đáng khiếp sợ hơn khi không biết 
được rằng sau giây phút ấy mình sẽ đi về đâu? 

Người tin vào giáo lý Tịnh độ, khi đọc hiểu tập 
luận này sẽ thấy kinh A-d¡-đà và sự vãng sinh Cực 
Lạc không còn là khó hiểu, khó tin nhận nữa. Kinh 
A-di-đà nói rằng: 

“.., Như những kẻ nam, người nữ có lòng lành, 
nghe giảng nói về Phật A-di-đà, liền chuyên tâm 


196 


Thay lời kết 





niệm danh hiệu ngài, hoặc một ngày, hoặc ha1 ngày, 
hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc 
sáu ngày, hoặc bảy ngày, tâm không tán loạn. Người 
ấy khi lâm chung liền có đức Phật A-di-đà cùng với 
các vị thánh chúng hiện ra trước mắt. Khi mạng 
chung tâm không điên đảo, liền được sanh về cõi Cực 
Lạc của đức Phật A-di-đà.”' 


Quả thật không thể nào phủ nhận sự tương hợp 
giữa đoạn kinh văn này với những gì được Luận 
vãng sinh mô tả về hào quang tiếp dẫn của chư 
Phật, trong đó có đoạn nói về Phật A-di-đà. Vấn đề 
duy nhất quyết định sự vãng sinh ở đây là sự phát 
khởi lòng tin nơi thần thức người chết và quy hướng 
về chư Phật, thay vì là để cho tham ái, ác nghiệp 
cuốn hút về phía lục đạo luân hồi. Thấy rõ được điều 
này, chúng ta mới biết giáo lý Tịnh độ hoàn toàn 
không phải là một giáo lý thụ động, tiêu cực như 
nhiều người lầm tưởng, mà trái lại sự nỗ lực tĩnh 


1 Nguyên văn chữ Hán: Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân 
văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, 
nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, 
nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Kỳ nhân lâm 
mạng chung thời, A-di-đà Phật dữ chư thánh chúng hiện tại kỳ 
tiên. Thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sinh 
A-di-đà Phật Cực Lạc quốc độ. #j-Ý# Z -Ÿ, ý %^ˆ, Ml ởj 7ñ 
fÈ??, tui 2öt, —H, 3 —H, 3# ZH, 39H, 31H, 
#2XxH,#+2H, —»#ấUL. AM 4®, FJñậP6 0b t3 Ý 
XX1L3XX 1Í. £@d†n: RSi4E|, FPf{t 1L HTiRPE 3E 
BỊ + . (Phật thuyết A-di-đà Kinh, Đại chánh tạng, quyển 12, số 
hiệu 366, bản dịch tiếng Việt của Đoàn Trung Còn và Nguyễn 
Minh Tiến trong Chư kinh tập yếu, NXB Tôn giáo, 2004). 


197 


Người chết đi về đâu? 





tấn để đạt đến chỗ “nhất tâm bất loạn” là hoàn toàn 
không khác với các hành giả của Thiền tông. 


Mặt khác, người tu tập thiển quán khi đọc hiểu 
tập luận này sẽ thấy rõ hơn nữa tầm quan trọng của 
công phu tu tập. Theo sự mô tả của luận này thì sự 
lôi kéo, giằng xé giữa giải thoát và sinh tử, giữa sáng 
suốt và mê lầm luôn diễn ra trong suốt thời gian 
mang thân trung ấm. Và chỉ có một công phu tu tập 
hành trì miên mật mới có thể giúp cho hành giả nắm 
chắc được hướng đi đúng đắn trong lúc “giao thờ? 
chuyển tiếp ấy. 


Kinh Kim Cang dạy rằng: 


“Hết thảy pháp hữu vi, 
Như mộng ảo, bọt nước, 
Như sương sa, điện chớp. 
Nên quán sát như vậy.” 


Nếu so với những gì mà Luận vãng sinh này trình 
bày về tính chất huyễn hóa của tất cả mọi cảnh 
tượng được nhìn thấy bởi thân trung ấm, chúng ta 
dễ dàng nhận ra rằng những điều này hoàn toàn 
phù hợp với kinh văn, xuất phát từ một nhận thức 
sáng suốt, sâu xa, chiếu rọi thẳng vào bản chất của 
sự vật mà không phải là những hình tướng giả hợp 


1 Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng ảo bào ảnh, như lộ diệc như 
điển, ưng tác như thị quán. —32Z 3+, 3e3ˆ*22;0,3/, 3e3š 7R3e 
%, JŠ1F34z# #¿. (Kim Cang Bát Nhã Ba-la-mật Kinh, Cưu-ma-la- 
thập dịch sang Hán văn, Đại chính tạng quyển 8, số hiệu 236, 
bản dịch Việt văn của Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến - 
sách đã dẫn.) 


198 


Thay lời kết 





bên ngoài của chúng. Nếu ai đã từng tụng đọc và 
nắm được yếu chỉ của kinh Kim Cang, thì người ấy 
dù có được nghe tụng đọc luận này hay không cũng 
vẫn sẽ nhận thức đúng về tất cả những cảnh tượng 
nhìn thấy khi mang thân trung ấm. 

Nói một cách ngắn gọn, nội dung Luận vãng sinh 
này hoàn toàn phù hợp, không hề mâu thuẫn hoặc 
phủ nhận bất cứ phần giáo lý căn bản nào khác của 
Phật giáo. Vì thế, luận này có thể mang lại những lợi 
ích lớn lao cho cả người chết lẫn người sống. 


Đối với người chết, không gì quan trọng bằng 
việc có được một nhận thức đúng về những gì mình 
sẽ trải qua. Điều đó giúp thần thức giữ được tâm 
bình thản, sáng suốt, không bị dao động bởi những 
hiện cảnh trông thấy sau khi chết. Bởi vì, mặc dù 
những cảnh tượng sau khi chết được mô tả rất chi 
tiết, nhưng luận này xác quyết rằng tất cả những 
cảnh ấy đều chỉ là hư dối, không thật, do tâm thức 
biến hiện ra mà thôi. Thấy rõ được tính chất không 
thật của mọi hiện tượng, thần thức sẽ giữ được tâm 
bình thản không sợ hãi, và nhờ đó mà sáng suốt quy 
hướng về Tam bảo. Đây là tiền đề quyết định để thần 
thức được giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, vãng sinh 
về cõi tịnh độ của chư Phật. 


Đối với những ai đã tạo nhiều ác nghiệp nặng nề, 
do sự thúc bách của nghiệp lực, trong lúc lâm chung 
càng thấy nhiều cảnh tượng ghê rợn, đáng khiếp sợ 
hơn. Những người này nếu đã được học biết Luận 
vãng sinh, sẽ có thể giảm bớt tâm sợ hãi, phát khởi 


199 


Người chết đi về đâu? 





sự cải hối sâu xa đối với những việc ác đã làm và quy 
hướng về Tam bảo. Thiện tâm này ngay tức thời sẽ 
có thể giúp cho người ấy hoặc được vãng sinh, hoặc 
tái sinh về một cảnh giới tốt đẹp hơn mà không bị sa 
vào các nẻo dữ. 

Hơn thế nữa, luận này cho ta biết là thần thức 
người chết vẫn còn phải chịu những tác động từ 
người sống, bởi vì thần thức sau khi “tỉnh dậy” và biết 
mình đã chết, vẫn có thể thấy nghe rõ ràng những gì 
đang diễn ra trong cuộc sống. Do đó, thần thức người 
chết có thể sanh khởi những tâm niệm xấu như sân 
hận, ái luyến... do những tác động từ người sống. 
Sự than khóc của người sống khiến thần thức đau 
lòng, bi lụy. Ngược lại, sự hờ hững của người sống 
lại khiến cho thần thức giận dỗi, bực tức. Nếu người 
sống thiếu hiểu biết, nhân danh người chết mà làm 
những việc bất thiện như giết mổ súc vật heo, dê, gà, 
vịt... để cúng tế, người chết cũng dễ dàng vì đó mà 
sanh tâm sân hận. Và điều làm cho thần thức người 
chết đau đớn nhất là họ hoàn toàn bất lực không thể 
giao tiếp, bày tỏ gì với những người thân còn đang 
sống. 

Tất cả những điều ấy có thể được hóa giải đi nếu 
người chết trước đây đã từng được học Luận vãng 
sinh này. Thần thức người chết sẽ hiểu rằng tất cả 
mọi quan hệ thế gian đều chỉ là tạm bợ, giả lập. Điều 
quan trọng nhất đối với thần thức giờ đây là sự giải 
thoát ra khỏi sinh tử luân hồi hoặc tái sinh về một 
cảnh giới tốt đẹp hơn cho sự tu tập. Cho dù được khai 


200 


Thay lời kết 





thị bằng Luận vãng sinh này trong lúc chết, nhưng 
chỉ khi nào thần thức tự mình có thể phát khởi được 
tâm quy hướng về Tam bảo và nhận rõ tính chất 
không thật của thế giới vật chất, thì khả năng giải 
thoát mới có thể thực hiện được. 

Ý nghĩa giải thoát đối với thần thức người chết 
cũng có thể thấy rõ ngay ở việc nhận thức đúng về 
các cảnh tượng mà họ nhìn thấy trong giai đoạn 
mang thân trung ấm. Nếu không nhận rõ tính chất 
hư huyễn, giả dối của chúng, thần thức người chết 
sẽ phải triển miên chìm đắm trong một tâm trạng 
sợ hãi khôn cùng, thậm chí sẽ liên tục cố gắng trốn 
chạy khỏi những cảnh tượng ấy. Nhưng than ôi, vì 
chúng là những biến hiện từ tâm thức, nên mọi nỗ 
lực trốn chạy đều chỉ là vô ích mà thôi. Ngược lại, 
chỉ cần nhận rõ tính chất giả dối không thật của 
chúng và hiểu được là mình đang mang thân trung 
ấm, thần thức sẽ không còn sợ hãi trước những cảnh 
tượng ấy nữa. 


Điều này có thể so sánh với tâm trạng của người 
đang trải qua một cơn ác mộng. Nếu ngay giữa cơn 
ác mộng, người ấy chợt có giây phút tỉnh táo và biết 
được là mình đang nằm mộng, rằng những cảnh 
tượng đang trông thấy chỉ là trong giấc mộng mà 
thôi. Ngay lập tức nỗi sợ hãi sẽ được giải trừ. 

Luận này mô tả hình ảnh các ác thần sẽ hiện ra 
với những dáng vẻ hung dữ, đáng khiếp sợ, nhưng 
đồng thời cũng cho biết đó chỉ là một sự biến dạng 
của các thiện thần. Hay nói chính xác hơn, dù là 


201 


Người chết đi về đâu? 





thiện thần hay ác thần cũng đều chỉ là những biến 
hiện từ tâm thức. Sự hiểu biết này sẽ giúp cho thần 
thức người chết tránh được sự khiếp sợ khi phải đối 
mặt trước những cảnh tượng ghê rợn đó. 


Những điều vừa nói trên cho ta thấy được lợi ích 
lớn lao của Luận vãng sinh này đối với người chết. 
Đồng thời, chúng ta cũng có thể thấy ngay rằng việc 
học Luận vãng sinh ngay từ lúc còn sống chắc chắn 
sẽ có một hiệu quả mạnh mẽ hơn là chỉ được nghe 
biết vào lúc chết. Vì thế, nếu có người thân đang ở độ 
tuổi già yếu sắp rời bỏ cõi đời, không gì quý giá hơn 
là chuẩn bị cho sự ra đi của họ bằng cách truyền dạy 
Luận vãng sinh này. 


Cũng cần lưu ý một điều là, không cần thiết phải 
thay đổi đối tượng đức tin của mình khi học Luận 
vãng sinh. Chẳng hạn, một người có thể tin vào Phật 
A-di-đà, vào Bồ Tát Quán Thế Âm... hay bất cứ vị 
Phật, Bồ Tát nào khác. Sau khi chết, chỉ cần thành 
tâm quán tưởng đến vị Phật hay Bồ Tát ấy, đều sẽ 
được giải thoát. 

Nhưng việc học Luận vãng sinh không chỉ là để 
chuẩn bị trước cho phút cuối cùng của đời sống, mà 
còn mang lại nhiều lợi ích ngay trong đời sống. Điều 
thiết thực nhất có thể thấy được ngay là sự giảm nhẹ 
đau khổ mỗi khi ta phải chia tay vĩnh viễn với một 
trong những người thân yêu của mình - mà điều này 
thì chắc chắn là bất cứ ai trong chúng ta cũng đều 
không tránh khỏi. 


202 


Thay lời kết 





Sự hiểu biết về những gì người chết đang trải qua 
sau khi đời sống chấm dứt sẽ giúp chúng ta thấy 
cảm thông hơn, gần gũi hơn với người thân đã chết 
của mình. Chúng ta sẽ có những thái độ, những 
quyết định hành xử đúng đắn hơn, có lợi cho người 
chết hơn. Khi tưởng niệm đến người chết hoặc cầu 
nguyện cho họ, chúng ta có một niềm tin vững chắc 
hơn vì chúng ta biết rằng những suy nghĩ của ta đang 
được thần thức người chết đọc hiểu được. Chúng ta 
cũng tránh sự giết hại sinh mạng súc vật để cúng tế 
người chết vì biết rằng điều đó là hoàn toàn sai trái. 
Hơn thế nữa, thay vì đau khổ tột cùng trước sự mất 
mát to lớn khi một người thân vĩnh viễn ra đi, chúng 
ta sẽ nhận thức đúng về sự việc, biết rằng sinh tử 
vô thường là điều tất nhiên phải đến với tất cả mọi 
người, và rằng sự chết có thể là một cơ may để người 
thân của ta đạt được giải thoát nếu như họ giữ vững 
được tâm sáng suốt và đức tin nơi Tam bảo. 

Với những hiểu biết đúng đắn này, mỗi lần có một 
người thân mất đi sẽ là một sự nhắc nhở quan trọng 
cho chính bản thân chúng ta. Ta sẽ luôn ghi nhớ rằng 
mạng sống là vô thường và không gì có thể đảm bảo 
là nó sẽ tồn tại lâu dài, thậm chí nó có thể chấm dứt 
vào ngày mai, hoặc ngay hôm nay, hay trong chốc 
lát nữa đây... hoặc bất cứ lúc nào mà chúng ta không 
sao lường trước được. Vì thế, mọi việc tốt lành đều 
cần phải khởi sự làm ngay nếu ta không muốn trở 
thành quá trễ. 

Việc tổ chức tang lễ cũng là điều quan trọng mà 
chúng ta có thể phải cần đến những hiểu biết từ 


203 


Người chết đi về đâu? 





Luận vãng sinh này để không mắc phải những sai 
lầm đáng tiếc. 

Tính chất nghiêm trang, tình cảm chân thành 
và những nghi thức cầu nguyện có tính cách nhắc 
nhở, hướng dẫn thần thức người chết là những điểm 
cốt lõi của một tang lễ. Việc tốn kém cho những 
hình thức phiền toái vô ích thường chỉ mang lại sự 
khó chịu, bất an cho thần thức người chết mà thôi. 
Trong hầu hết các trường hợp, những nghi lễ rườm 
rà không mang ý nghĩa thiết thực cần phải được tiết 
giảm hoặc cắt bỏ. Tang lễ nên được tổ chức trên tinh 
thần hoàn toàn hướng về người chết và sự lợi lạc của 
họ, hơn là để cho phù hợp với những gì mà người 
sống mong muốn. 

Trong thời gian gần đây, khuynh hướng làm chay 
ở các đám tang ngày càng gia tăng, nghĩa là các đám 
tang này hoàn toàn không dùng thức ăn mặn, không 
giết mổ heo gà, súc vật. Đây là một điều rất đáng 
mừng, và chắc chắn sẽ giúp tránh cho người chết 
những tác nhân có hại. Nếu có điều kiện, nên tụng 
đọc Luận vãng sinh này, hoặc tụng kinh A-di-đà để 
cầu vãng sinh cho người chết. Điều này tùy thuộc 
một phần vào đức tin của người chết lúc còn sinh 
tiền. 

Mặt khác, trong khoảng thời gian mà thần thức 
người chết mang thân trung ấm, những người sống 
nên cố gắng làm nhiều việc thiện để hồi hướng công 
đức, cầu nguyện cho người chết. Điều này có hai tác 
dụng. Một là tác dụng của nguyện lực, có thể giúp 


204 


Thay lời kết 





sức cho thần thức người chết quy hướng về Tam bảo. 
Hai là tác dụng nhắc nhở trực tiếp thần thức hướng 
về điều thiện, vì khi mang thân trung ấm họ có khả 
năng nhận biết được những gì người sống làm vì 
mình. 

Sống chết là vấn đề quan trọng đã từng đè nặng 
lên tâm tưởng con người từ xưa đến nay. Giáo lý của 
hầu hết các tôn giáo nói chung đều nhắm đến một 
đời sống tốt đẹp sau khi chết cho tín đồ. Điểm khác 
biệt đáng chú ý trong giáo lý đạo Phật là không có 
bất kỳ một sự hứa hẹn nào, mà tất cả đều xuất phát 
từ tự tâm của mỗi người. Ngay cả giáo lý Tịnh độ 
cũng cho chúng ta thấy rằng việc vãng sinh về cõi 
Phật chỉ đạt được khi nào tự thân người niệm Phật 
có thể giữ được sự định tâm không tán loạn. Nếu 
bản thân không có sự dụng công tu tập mà mong đợi 
ở một sự cứu rỗi nào khác đến từ bên ngoài thì đó 
không phải là những gì đức Phật truyền dạy. Luận 
vãng sinh này cũng cần phải được tin hiểu trong một 
nhận thức đúng đắn như vậy. 

Một câu hỏi khác rất có thể sẽ được nêu lên về tập 
luận này. Tại sao tính chất bí truyền của nó ngày 
nay không được duy trì nữa? Hay nói khác đi, điều 
gì đã khiến cho các vị lạt-ma quyết định truyền dạy 
nó cho nhiều người, thay vì chỉ mật truyền giữa các 
vị lạt-ma như nhiều thế kỷ đã qua?! 


1 Cụ thể là Lạt-ma Kazi Dawa Samdup đã mang bản dịch tập luận 
này trao cho tiến sĩ Evans Wentz và cho phép ông này xuất bản 
nó lần đầu tiên tại London, Anh quốc. 


205 


Người chết đi về đâu? 





Một trong những lý do đầu tiên được nêu ra là 
tình trạng suy vi của Phật giáo tại Tây Tạng hiện 
nay. Thời huy hoàng của đạo pháp đang tàn lụi dần 
và các ngài sợ rằng đến một lúc nào đó giáo lý này 
có thể sẽ phải thất truyền vì không còn ai nắm vững 
được nó. Việc đưa ra công truyền tập luận này tất 
nhiên có thể có những điều đáng lo ngại, nhưng đồng 
thời nó cũng đảm bảo được là những thế hệ tiếp theo 
sau nữa sẽ còn có người hiểu và thực hành được nó. 


Nguyên nhân thứ hai có thể được xét đến là sự 
thay đổi nhanh chóng của môi trường xã hội so với 
trước đây. Nhất là sự bùng nổ và lan rộng của quá 
nhiều những hình thức thông tin liên lạc. Điều này 
có nghĩa là, việc giữ kín hoàn toàn nội dung tập luận, 
ít nhất là trong phạm vi Tây Tạng, đã không còn dễ 
dàng như trước đây. Và nếu chỉ một phần nội dung 
không trọn vẹn nào đó của tập luận được lan truyền, 
sự tai hại sẽ lớn lao hơn nhiều so với việc đưa ra 
truyền dạy đầy đủ cả tập luận. 


Tuy nhiên, tính chất mật truyền của Luận vãng 
sinh này trong suốt một thời gian lâu dài vẫn là một 
điều khiến chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều khi được 
đọc nó. Bản thân người biên soạn sách này cũng đã 
băn khoăn không ít trước khi quyết định giới thiệu 
cùng độc giả. Nếu như một nhận thức đúng đắn có 
thể giúp người đọc nhận được những lợi ích lớn lao 
vô giá từ luận này, thì một sự hiểu biết sai lệch cũng 
sẽ gây ra những tai hại không sao lường hết được. 
Phần cuối cùng của tập sách đã được viết ra xuất 


206 


Thay lời kết 





phát từ những suy nghĩ băn khoăn ấy. Mong sao tất 
cả những ai có duyên may được đọc thấy tập Luận 
vãng sinh này đều sẽ hiểu đúng và đạt được lợi ích 
lớn lao ngay trong cuộc sống, cũng như tìm ra được 
con đường tươi sáng để noi theo khi rời bỏ thế giới 
này. ! 


: Quý độc giả nên tìm đọc thêm một số sách liên quan về chủ 
để này như: “Death, Intermediate State and Rebirth in Tibetan 
Buddhism” của Đại sư Lati Rinbochay, bản Việt dịch của Chân 
Giác Bùi Xuân Lý với tựa đề: “Chết, vào thân trung ấm và tái 
sinh” - NXB Tôn giáo, 2008 và “Phù trợ người lâm chung” của 
Đại sư Dagpo Rinpoche, dịch giả Diệu Hạnh Giao Trinh, NXB 
Thời Đại, 2009. Các sách này đều có thể tìm đọc trên website: 
WwWww.rongmotamhon.net 


207 


Người chết đi về đâu? 





208 


MỤC LỤC 


Kổi HồI (AW;ss826i602412Àas6snlcidgs66960sygi13000980% 5 
Dẫn nhập luận vãng sinh ...................................--- 13 
HfH1: VAN SINH: 6e áiisnani60206aá)àxdøesysepieslk 55 
1. Hướng dẫn thần thức ngay trước khi chết.....56 
đề, THỊO | TT KHIBEEDHT say xu tsssssassbapsseobsaresad 57 

B; Ph0fb: pH4D: Khai THÍ siszessssassues Để 

2. Phương thức khai thị cho thân trung ấm.......62 
A. Ngày thứ nhất mang thân trung ấm....... 63 

B. Ngày thứ hai mang thân trung ấm......... 67 

C. Ngày thứ ba mang thân trung ấm.......... 68 

D. Ngày thứ tư mang thân trung ấm .......... 70 

E. Ngày thứ năm mang thân trung ấm......72 

F. Ngày thứ sáu mang thân trung ấm.......... 74 

G. Ngày thứ bảy mang thân trung ấm........ 78 

3. Khi các ác thần xuất hiện............................- 80 
A. Ngày thứ tám mang thân trung ấm............ 82 
B. Ngày thứ chín mang thân trung ấm........... 83 
C. Ngày thứ mười mang thân trung ấm.......... 84 


D. Ngày thứ mười một mang thân trung ấm...84 
E. Ngày thứ mười hai mang thân trung ấm ....85 
F. Ngày thứ mười ba mang thân trung ấm......86 
G. Ngày thứ mười bốn mang thân trung ấm...89 


209 


Người chết đi về đâu? 





4. Phần lưu ý đối với người sống ........................ 93 
5. Giai đoạn chuẩn bị tái sinh .......................... 94 
6. Giai đoạn phải đi tái sinh............................ .- 115 
THIN PT TUTTY,222225zsexgcpes5120030x09x2eErayainaadzeyEbsispseeti 121 
BI 2 na. Số ằõ 125 
A. Câu phật và bồ tát cứu độ..................... 125 

B. Kệ vãng sinh cho thân trung ấm.......... 127 

Ki KẾ Võ TH s6 0264 a0 002032109 /6pc088 130 

Â,. KỈ SSNIlT EfT $;xcoyx46iaisktàyg0c0ss61840sxasảxtvodi 130 

B.- TOP|ØBlTG [HON|P 21s 1i4seaieisasdli4sg/0s6 130 

Kc;.R Hị H131): Ăs»¿⁄sc4á3s0 66248440000aa0000xaasg 131 

D. Trước khi chết.................. ....... --- << 5 << <<<sx 131 

Ết, TfifiifV WUHID” 21H Ïaösscxas0ss66txibxxtgg4si42ge,ssussi0 131 

E: TRƯỚC khi li SH li ccoc cai clssaa 131 

#@ mẻ. nẽnmẽnn"n ..ố ẽ 132 
CGIANP |HẬTÌ:¿cc¿c20212106066014440020012046406 0036126068604 133 
(; RMỗi-CUHĐ SỐ TH sossxx2sus6axssDagsesadtdkdmdne 133 
2. Giai đoạn chuyển tiếp ngay trước khi chết.136 
T0/ÏÍC< DỊ: TÔ 117254622 2440g12400480060602161010956444406680 10 138 
Ä› Địa BEUIC [HBTHKH” táiit66i400666ã6is0 xao 138 
Bc.JME3 UÌN" (DI ]s0xesssnbssaucoasubgiesaabisobuek 139 

Ê; QUC S0). fSUÏlassbssxsE9assssssdiaalaasosessdasasskdes 140 

EJ;-1\ GIẾT Ti} sxsasesbs31306u062:6:902585kipi[llddaeg 141 

E. 2 :tI-10) (06 1ff0)26xsesy c2 s2lasdici 1 esexkisiiolessuue 142 

E T01 GV) sv01246xsx6aeeássesabouebsdaekeadodsiawabvddes 142 


210 


Mục lục 





đá; Thể íihi0 pháp THÂN cúassesezsadasaeoaabced 143 

5. Thế giới hình ảnh của thần thức................ 144 

6. Bảy ngày sau khi chết........................-- --‹‹-- 145 

Jš:TIP nÝTRÌU filTIGIE dyssseiboskfnsbertiuge,lsgiihkduoesinl 145 

BxT 1020 TÍNUINGI s6sz53ás62asbiplia046506(aa6s494e446 146 

ly DỊ 1) THU Đổ 22a xsdgusosasslb Giias2titkeetopisazaoBi 147 

[DJ s17 THIẾT LÍ sesoaasoeosaas2epplseaeoDfEisssoeaosbsse 148 

E07 TÌU HT sogyversvbsiatixsbssskkbasllcx tàưagh 148 

E. NHõ THÍ 6U syssxisas2SAanl60062.alesaadc)auxie 149 

Lí. dV THIẾT BÀ Ÿ sáagasssaklsebeialeEtssapbajaathilld 149 

7. Sự xuất hiện của các ác thần..................... 149 

8. Nhắn gửi với người chết.........................--- 150 
Luận văn tâm lý học 

về luận vãng sỉnh ............................ .-- --- -- 153 

fÄy: ID) 11T TT TP ba sek bxeeesissttubabblfiksdfteskaikredlr 153 

Hó. LINH VOIT ssxzssgsasssoulaquótDiEeseoacesosvbsebbsosEs lão 

THaÿ TH KẾT: 220 dsacbei0460560010016018006640A80 x6 179 


211 


&⁄⁄2Y (⁄⁄ 


rong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy rằng: “Pháp 

1. thắng mọi thí.” Thực hành Pháp thí là chia sẻ, 

truyền rộng lời Phật dạy đến với mọi người. Mỗi người 

Phật tử đều có thể tùy theo khả năng để thực hành Pháp 
thí bằng những cách thức như sau: 


1. Cố gắng học hiểu và thực hành những lời Phật dạy. 
Tự mình học hiểu càng sâu rộng thì việc chia sẻ, bố 
thí Pháp càng có hiệu quả lớn lao hơn. Nên nhớ rằng 
việc đọc sách còn quan trọng hơn cả việc mua sách. 


2. Phải trân quý kinh điển, sách vở ¡n ấn lời Phật dạy. 
Khi có điều kiện thì mua, thỉnh về nhà để tự mình và 
người trong gia đình đều có điều kiện học hỏi làm 
theo. Không nên giữ làm của riêng mà phải sẵn lòng 
chia sẻ, truyền rộng, khuyến khích nhiều người khác 
cùng đọc và học theo. Không nên để kinh sách nằm 
yên đóng bụi trên kệ sách, vì kinh sách không có 
người đọc thì không thể mang lại lợi ích. 


3. Tùy theo khả năng mà đóng góp tài vật, công sức 
để hỗ trợ cho những người làm công việc biên soạn, 
dịch thuật, in ấn, lưu hành kinh sách, để ngày càng 
có thêm nhiều kinh sách quý được in ấn, lưu hành. 


Thông thường, việc chỉ tiêu một số tiền nhỏ không thể 
mang lại lợi ích lớn, nhưng nếu sử dụng vào việc giúp lưu 
hành kinh sách thì lợi ích sẽ lớn lao không thể suy lường. 
Đó là vì đã giúp cho nhiều người có thể hiểu và làm theo 
lời Phật dạy. Mong sao quý Phật tử khắp nơi đều lưu tâm 
đóng góp sức mình vào những việc như trên. 


TINH YẾU THỰC HÀNH PHÁP THÍ 


- Mua thỉnh kinh sách về đọc, tự 
mình sẽ được rất nhiều lợi ích. 

- Chia sẻ, truyền rộng bằng cách 
cho mượn, biếu tặng kinh sách 
đến nhiều người thì lợi ích ấy 


càng tăng thêm gấp nhiều lần. 


Đóng góp công sức, tài vật để 


hồ trợ công việc biên soạn, dịch 
thuật, giảng giải, in ấn, lưu hành 
kinh sách thì công đức lớn lao 
không thể suy lường, vì có vô số 
người sẽ được lợi ích từ việc lưu 
hành kinh sách. 








